PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


BUDDHISM IN A NUTSHELL 
Venerable. Narada Maha Thera 


(Song ngữ Anh - Việt) 


HÒA THƯỢNG NARADA MAHA THERA 
VIỆT DỊCH HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


15BN-13: 978-1721274796 
1SBN-10: 1721274790 


10 


11 


12 


MỤC LỤC 


Lời Giới Thiệu 
Đức Phật | The Buddha 


Phật Giáo Phải Chăng Là Một Triết Học l 
The Dhamma, Is It A Philosophy 2? 

Phải Chăng Phật Giáo Là Một Tôn Giáo I Ïs 
It A Religion 

Phải Chăng Phật Giáo Là Một Hệ Thống Đạo 
Đức | Is Buddhism An Ethical Šystem ? 
Một Vài Đặc Điểm Của Phật Giáo | Some 
Salient Features Of Buddhism 

Nghiệp Báo Hay Luật Nhân Quả | Kamma 
Or The Law Of Moral Causation 

Luân Hồi I Re-birth 


Lý Thập Nhị Nhân Duyên | Dependent 
Origination (Paticca Samuppada) 

Vô Ngã Hay Không Có Linh Hồn | Anatta 
Or Soullessness 

Niết Bàn | Nibbàna 


Con Đường Dẫn Đến Niết Bàn | The Path 
To Nibbàna 

Chú Thích Của Dịch Giả | Footnotes Of 
The Translator 


21 


40 


32 


59 


82 


106 


122 


131 


148 


156 


171 


ĐỨC PHẬT 


Vào ngày trăng tròn tháng năm năm 623 trước 
Tây lịch, một hoàng tử thuộc bộ tộc Thích 
Ca(I) của Ấn Đô, tên làTất Đạt 
Đa (Siddhattha) họ Cô Đàm(Gotama) đã ra đời 
tại một vùng ở xứ Nepal (2), là đắng được xem 
như bậc Thầy của tôn giáo vĩ đại nhất trên thế 
giới. Đượcnuôi dưỡngtrong cảnh xa 
hoa và hấp thụ một nền giáo dục xứng đáng với 
một vị hoàng tử, như mọi người, thái tử đã lập 
g1a đình và có một con. 


Bản tính ưa trầm tư và lòng từ bi bao la của thái 
tử, đã không cho phép thái tử hưởng thụ những 
thú vui vật chất nhất thời ở cung điện hoàng 
gia. Thái tử không hề biết buồn khổ, nhưng 
người cảm thấy xót thươngsâu xa cho sự khô 
đau của nhân loại. Mặc dù sống trong cảnh giàu 
sang phú quí, nhưng thái tửđãý thứcđược 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


tính phổ cập của sự khổ đau. Cung điện với mọi 
thú vui thế gian không còn là nơi thích đáng cho 
vị hoàng tử đầy lòng từ bisống nữa. Thời 
gian thuận tiện đã đến để thái tử xuất gia. Nhận 
thức được sự hư ảo (phù hoa) của những thú vui 
khoái lạc, vào năm 29 tuổi thái tử từ 
bỏ mọi dục lạc trần lan, đề đắp lên mình mảnh 
y vàng giản dị của nhà tu khổ hạnh, một mình, 
không một đồng dính túi, lang thang đây đó 
để đi tìm Chân Lý và sự An Lạc. 


Đó là một cuộc từ bỏ lịch sử vô tiền khoáng 
hậu, vì thái tử đã đi tu không phải lúc tuổi về 
giả, mà là đang độ thanh xuân; không phải 
trong cảnh nghèo khổ mà là giàu sang. Như thời 
xưa người ta tin tưởng rằng không có sự giải 
thoánào cóth  đạttớitrừ  phicon 
người sống một đời sống hết sức khắc khổ, thái 
tử cũng đãáp dụng liên tục mọi hình thức tu 
hànhcục kỳkhổ hạnh Thái tử đã thực 
hiện một nỗ lực phi thường trong suốt sáu năm 
trường 


Thân hình thái tử gầy ốm đến chỉ còn một bộ 
xương. Thái tử càng hành hạ xác thân bao nhiêu 
thì mục tiêu (giải thoát) càng xa người ấy bấy 
nhiêu. Những sự khổ hạnhcực nhọc và không 
kết quả mà thái tửthực hành liên tục đã tỏ 
rahoàn toànvô ích. Thái tửbây giờ nhận 
thức được trọn vẹn qua kinh nghiệm bản thân, 
về sự quá vô íchcủa hành động ép xác, đã 


2 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


làm gầy yếu thân thê và gây nên sự sút kém tỉnh 
thần. 


Do lợi ích (có được) từ kinh nghiệm vô giá này 
của mình, thái tử cuối cùng đã quyết 
định theo con đường độc lập, tránh cả hai cực 
đoan của sự quá dục lạc và quá ép xác. Điều 
trước làm trì chậm sự tiến bộ tinh thần và điều 
sau làm giảm súttrí tuệ củahành giả. Con 
đường mới Ngài tự mìnhtim ra là Trung 
Đạomà sau này đãtrở thành một trong 
những đặc tính nỗi bật ở giáo lý của Ngài. 


Một buổi mai an lành, trong lúc Ngài đang chú 
tâm thiền định, không được sự giúp đỡ và chỉ 
dẫn của bất cứ siêu lực nào; duy nhất chỉ dựa 
vào nỗ lực và trí tuệ của mình, Ngài đã đoạn 
diệt tất cả phiền não, thân tâm thanh tịnh, quan 
sát sự vật đúng như thật, và chứng đạo Giác 
Ngộ (thành Phật), vào lúc tròn 35 tuổi. Lúc mới 
sinh ra, Ngài không phải là một vị Phật, nhưng 
Ngài đã thành Phật do nỗ lực tu tập của chính 
Ngài. Như sựhiện thânhoàn toàn của 
những đức hạnh mà đức Phật đã thuyết dạy, vốn 
sẵn có trí tuệ sâu xa, cùng với lòng từ bị bao la, 
Ngài đã dùng quãng đời quý báu còn lại của 
mình, để phục vụ cho nhân loại, cả bằng (hành 
động) gương mẫu cũng như lờigiáo huấn, 
không bị chi phối bởi lý do cá nhân nào khác. 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Sau 45 năm trường thành công giáo hóa, đức 
Phật, như tất cảmọi người,không chống 
lạ được luậtvô thườngtàn ác, và cuối 
cùng (trước khi) nhập diệtvào năm 80 tuổi, 
Ngài đã khuyên hàng đệ tử hãy nhận đem giáo 
pháp của Ngài làm thầy. 


Đức Phật là một người như chúng ta, Ngài sinh 
ra là một người, sống như một người, và đã từ 
giã cõi đời như một người. Mặc dù là con 
người, Ngài đã trở thành một nhân vật siêu 
phảm, nhưng Ngài không bao giờ tự nhận cho 
mình là Thần linh. Đức Phật đã nhắn mạnh vào 
điểm quan trọng này, và đã không lưu lại một 
điều gì để bất cứ ai có thể nhằm lẫn nghĩ rằng 
Ngài là một Thần linhbất tử. May mắn là 
không có sựthần thánhhóa trong trường 
hợp của đức Phật. Tuy nhiên, tưởng nên ghi 
nhận răng không có một vị giáo chủ nào “thật 
là vô thần như đức Phật, nhưng cũng không có 
ai có đặc tính thần linh như Ngài”. 


Đức Phật không phải là hóa thân của vị thần 
Vishnu (3) của Ân Độ giáo, như một số 
người tin tưởng, Ngài cũng chẳng phải là 
đâng Cứu Thế mà (có thể) tự ý cứu rỗi những 
kẻ khác bằngsự giải thoát của cá 
nhân Ngài. Đức Phật khuyên dạy các đệ tửcủa 
Ngài hãy nương tựa vào chính họ để tìm giải 
thoát, vì cả hai sự thanh tịnh hay nhiễm ô (phiền 
não) đều tùy thuộc ở chính mình. Để làm sáng 


4 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


tỏ sự tương quan giữa. Ngài với các đệ tử cũng 
như nhân mạnh đến điều trọng yêu của đức tính 
tự tin và nỗ lực cá nhân, đức Phật đã dạy một 
cách rõ ràng là: “Các con nên tự mình cố gắng, 
còn các đức Như Lai (Tathagatas) chỉ là những 
bậc Thầy”. Đức Phật chỉ rõ con đường và dành 
cho chúng ta tự ý đi theo con đường đó để đạt 
tới sự thanh tịnh (giải thoát). 


“Nương vào kẻ khác để tìm sự giải thoát là tiêu 
cực, nhưng dựa vào chính mình là tích 
cực”. Trông cậy vào người khác có nghĩa là đầu 
hàng trước nỗ lực của chính mình. 


Nhằm khuyên các đệ tử của Ngài nên biết tự 
chủ,đức Phậtđã dạy trong kinhBát Niết 
Bàn (Parmibbana Sutta) như sau: “Hãy làm 
những hòn đảo cho chính các ngươi, hay làm 
nột nơi ân náu cho chính các ngươi, đừng tìm 
chốn nương tựa nào ở kẻ khác”. Những lời 
dạy ý nghĩa này là một sự đề CaO CON người. 
Điều ấy cho thấy sự tự cố găng để thành 
đạt mục đích của mình là cần yếu như thế nào, 
cũng như nông nổi và vô ích ra sao khi (chúng 
ta) tìm sự giải thoát qua các đẳng cứu rôi có từ 
tâm cùng mong cầuhạnh phúc hão 
huyền ở kiếp sau qua sự chuộc tội của các thần 
linh tưởng tượng, hoặc do sự lặng lẽ cầu 
nguyện và những cuộc tế lễ vô nghĩa. 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Hơn nữa, đức Phật không giành độc quyền Giác 
Ngộ (Buddhahood), mà thật vậy, đó không phải 
là đặc quyền của bất cứ nhân vật đặc biệt nào. 
Ngài đã đạt tới cái quả vikhả hữu cao nhất của 
sự toàn thiện mà bất cứ người nào cũng có 
thể ước mong, và không có tâm ích kỷ của một 
bậc thầy, Ngài đã chỉ bàycon đường đạo 
chân chính để dẫn đưa (chúng ta) tới đích. 
Theo giáo lý của đức Phật, ai cũng có thể mong 
cầu cái quả vị tôi thắng của sự toàn thiện đó, 
nếu họthực hiệnđược mộtsự cố găng cần 
thiết Đức Phật không lên án mọi người bằng 
cách xem họ như những kẻ tội lỗi xấu xa; 
nhưng trái lại, Ngài đã cho họ niềm vui, khi dạy 
rằng bản tâm họ vốn là thanh tịnh. Theo quan 
niệm củađức Phậtthế giới (con người) 
không độc ác, nhưng thế giớiấy đã bị lầm 
lạc bởi vô minh. Thay vì làm chán nản các đệ 
tử của Ngài, và dành riêng địa vịcao quý ấy cho 
chính mình, đức Phật đã khuyến khích 

và khuyên họ noi gương Ngài, vì sự Giác 
Ngộ tiềm ẩn nơi mọi người. Nói cách khác, tất 
cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. 


Người có tâm nguyện trở thành Phật gọi là Bồ 
Tát (Bodhisatta) mà theo nghĩa đen, là chúng 
sanh đã giác ngộ. Lý tưởng Bồ Tát là tiến trình 
của một cuộc sống cao đẹp và tinh khiết nhất 
mà nó được hiến dâng chothếê giới vị 
kỷ này, đại diện cho điều siêu việthơn cuộc 
sống lợi tha và thanh tịnh. 


6 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Từ một con người Ngài đã thành Phật và thuyết 
giảng cho thế giới biết về những tiềm năng phi 
thường cùng mọitải năng sáng tạo của con 
người. Thay vì đặt trên con người một Thượng 
Đếtoàn năngvô hình là đắng chuyên 
quyền kiểm soát số phận của nhân loại và bảo 
họ nên khép nép rụt rè trước thần quyền tối 
thượng, đức Phật đã nâng cao phâm giá của loài 
người Chính đức Phật dạy rằng con người có 
thể thành đạt sự giải thoát và thanh tịnh do nỗ 
lực (tu tập) của chính mình mà không cần dựa 
vào một đắng Thần Linh bên ngoài cũng như, 
khỏi phải nhờ đến các tu sĩ. Chính đức Phật đã 
giảng truyền chothế giớiích kỷ (chúng ta) 
cái lý tưởng cao siêu của sự cứu giúp lợi tha. 
Ngài đã chống lại tệ đoan phân chia giai cấp suy 
đồi(@Án Độ) và khuyên dạy về sự bình 
đăng giữa người và người, cũng như cho con 
người những cơ hội bình đẳng tự giúp mình 
làm tăng phẩm giá trong mọi tầng lớp xã hội. 


Đức Phật tuyên bố rằng cánh cửa thành công và 
thạnh vượng phải rộng mở cho tất cả mọi 
người trong mọi hoản cảnh của cuộc sống, dù 
cao thấp, hiền lương hay tội lỗi, nếu họ quyết 
tâm cải thiện nếp sống, cầu mong đạt tới sự toàn 
thiện. 


Không phân biệt giai cấp, màu da hay chức 
vị, đức Phật đã thành lập cho cả hai giới nam 
lân nữ một Giáo Hội dân chủ gôm những người 


7 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


không có gia đình (xuất gia). Đức Phật không 
cưởng báchtín đồphải làmnô lệ vào giáo 
lýcủa Ngài hay cho chính Ngài, mà đức 
Phậtđãban chohọ có quyềnty dotư 
tưởng hoàn toàn. 


Bằng lời nóian ủi đức Phật khuyên giải gia 
đình có người mất, Ngài chăm sóc bệnh nhân 
bị bỏ rơi. Ngài giúp đỡ kẻ nghèo không a1 ngó 
tới. Ngàinâng cao đời sống của những tên 
lường đảo, cải hoán cuộc đời tội lỗi của các 
phạm nhân. Ngài khuyến khích người yếu đuối, 
làm đoàn tụ kẻ chia ly, giáo hóa cho người vô 
minh, soi sáng kẻ mê muội, hướng dẫn người 
dốt nát, nâng đỡ người thấp hèn, và tăng cao 
phẩm giá người cao quý. 


Người giàu lẫn người nghèo, người hiển 
lương cũng như tội lỗi thảy đều kính yêu Ngài. 
Những nhà vua độc tài cũng như chánh trực, 
các hoàng tử và quý tộc tiếng tămlẫn vô danh, 
những nhà triệu phú hào hiệp cũng như keo 
kiết, những học giả kiêu cănglẫn khiêm tốn, 
những kẻ ăn xin khốn cùng, hạng phu quét 
đường bị áp chế, những tên sát nhân hung bạo 
lẫn gái giang hồ bị khinh miệt - tất cả đều 
hưởng lợi lạcqua những lời dạy đây trí 
tuệ và từ bi của Ngài. 


Gương lành cao quý của đức Phật là nguồn gợi 
cảm cho tât cảmọi người. Nét mặt trâm 


8 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


tĩnh và từ bi của Ngài là một cảnh tượng bình 
an đối trước những cái nhìn đầy thành kính. 
Bức thông điệp Hòa Bình và Từ Bi của đức 
Phậtđã đượcmọi ngườiđón nhận với 
niềm hoan hỉ vô biên và là nguồn lợi lạc miên 
trường cho những ai có duyên may được nghe 
và thực hành theo giáo lý đó. 


Bất cứ nơi nảo giáo pháp của Ngài được thấm 
nhuần nó lưu lại mộtảnh hưởng lâu 
dài trong tâm tính của mỗi dân tộc. Sự phát 
triển về văn hóa của mọi quốc gia Phật Giáo là 
chính nhờ ở giáo lý cao siêu của đức Phật. Thật 
vậy, tất cả những nước theo Phật Giáo như Tích 
Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cam-pu-Chia, Việt 
Nam, Lào, Nepal, Tây Tạng, Trung Hoa, Mông 
Cô, Đại Hàn, Nhật Bản v.v... đều được trưởng 
thành trên nền tảng của Phật Giáo. Mặc dù hơn 
2500 năm đãtrôi quakể từ ngày nhập 
diệt của đắng Thế Tôn vĩ đại nhất này, nhưng 
nhân cách độc đáo của Ngài vẫn còn øây ảnh 
hưởng lớn lao đối với tất cả những ai đến muốn 
để tìm hiểu về Ngài. 


Ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, tình thương bao 
la, lòng từ bi vô hạn, sự cứu giúp vị tha, hành 
động xuất gia lịch sử, sựhoàn toàn thanh 
tịnh và thu hút của nhân cách, những phương 
phápđạo đức mà Ngàiáp dụng để truyền 
bá giáo lý, và sự thành công tối hậucủa Ngài - 
tất cả những yếu tố ấy đã khiến cho một phần 


9 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


năm nhân loại của thê giớimngày nay tôn thờ 
Ngài như vị giáo chủ siêu việt nhât của họ. 


Để tỏ lòngtôn kính chân thành đối với đức 
Phật, Sri Sri Radhakrishnan (4) viết: “Nơi đức 
Phật Cô Đàm (Gautama) chúng ta nhận 
thấy một bậc thầy trí tuệcủa người Đông 
Phương, Ngài không đứng sau bất cứ nhân vật 
nào về mặt gây ảnh hưởng trong tư tưởng và đời 
sông của nhân loại. Mọi người đều sùng kính, 
tôn Ngài như vị sáng lậpmột tôn giáo cô truyền, 
không kém thâm sâu huyền diệu hơn bất cứ đạo 
giáo nào khác. Đức Phật thuộc về lịch sử của tư 
tưởng thế giới, và là di sản chung của tất cả 
những người đạo đức, bởi vì, xét về mặt trí 
thức toàn vẹn, phâm hạnh trang nghiêm, và giác 
ngộ tỉnh thần, Ngài chắc chắn là một trong 
những nhân vật vĩ đại nhất của lịch sử”. 


Trong quyền “Ba Nhân vật Vĩ đại nhất của Lịch 
Sử” (The Three Greatest Men In History), 
nhà học giả H.G. Wells (Š) ghi nhận như sau: 
“Nơi đức Phật, các bạn thấy rõ ràng Ngài là một 
nhân vật giản dị chân thành, một mình tự 
lực phần đấu cho ánh sáng - một nhân vật sông, 
chứ không phải là thần thoại. Ngài đã truyền lại 
chonhân loại một bứcthông điệp đầy tánh 
cách phổ biến. Nhiều tư tưởng hiện đại cao đẹp 
nhất của chúng ta đều phù hợp gần gũi với giáo 
lý ấy. Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau phiền 
não đều do lòng vị kỷ gây ra. 


10 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Con người trước khi có thể trở nên thanh tịnh, 
nó phải chấm dứt cuộc sống theo những giác 
quan hoặc cho riêng chính mình. Rồi nó mới trở 
thànhmột bậcđại nhân Đức Phật, qua 
nhiều ngôn ngữ khác nhau, 500 năm trước Chúa 
Giê-Su, đã dạy con người đức tính vị tha. Trong 
vàiphương diện đức Phậtgần gũi hơn 
vớichúng tavàđáp ứngđược nhu cầu 
của chúng ta. Đức Phật cũng tỏ ra sáng suốt hơn 
Chúa Giê-Su, trong sựquan tâm phục 
vụ cho con người chúng ta, và ít mơ hồ hơn đối 
với vẫn để trường tồn bất tử của kiếp nhân 
sinh”. 


Thánh Hilaire ghi nhận: “Đức Phật đã thuyết 
giảng cái gương mẫu toàn hảo của mọi điều đạo 
đức... và trong đời sống của Ngài không thấy có 
một vết nhơ nào”. Còn ông Fausboll tán 
dương Ngài như sau: “Càng hiểu biết Ngài, tôi 
càng kính mến Ngài”. 


Một người tín đồ khiêm tốn của đức Phật sẽ 
nói “Cảng hiểu biết Ngài, tôi càng quý 
mến Ngài. Càng quý mến Ngài, tôi càng hiểu 
biết Ngài”. 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


THE BUDDHA 


On the full moon day of May, in the year 623 
B.C. there was born In the district of Nepal an 
Indian Sakya Prince named Siddhattha Gotama, 
who was destined to be the greatest religIous 
teacher In the world. Brought up in the lap of 
luxury, receiving an educaton befiting a 
prince, human as he was, he married and had a 
SON. 


HIs  contemplative nature and boundless 
compassion dịd not permit him to enJoy the 
fleeing materiaal pleasures of a Royal 
household. He knew no woe, but he felt a deep 
py for sorrowing humamity. Amidst comfort 
and prosperity, he realized the universality of 
sorow. The palace, with all 1s  worldly 
amusements, was no longer a congenial place 
for the compassionate prince. The time was rIpe 
for him to depart. Realizing the vamty of 
sensual enJoyments, 1n his twenty-ninth year, he 
renounced all worldly pleasures and donning 
the simple yellow garb of an ascetic, alone, 
penmiless, wandered forth 1n search of Truth and 
Peace. 


lt was an unprecedented historic renunciation; 
for he renounced not 1n his old age but In the 
prime of manhood, not In poverty but In plenty. 
As 1t was the belief in the anclent days that no 
deliverance could be gained unless one leads a 


12 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


life of strict asceticism, he strenuously practised 
all forms of severe austeriles He made a 
superhuman effort for six long years. 


His body was reduced to almost a skeleton. The 
more he tormented his body, the farther his goal 
receded from him. The painful, unsuccessful 
austeritles which he strenuously practised 
proved absolutely futile. He was now_ fully 
convinced, through personal experlence, of the 
uter futlty of self-mortificaion which 
weakened his body and resulted 1n lassitude of 
SpITII. 


Benefitng by this invaluable experlence of hs, 
he finally decided to follow an Independent 
course, avoiding the two extremes of self- 
indulsence and self-mortification. The former 
reftards one's spiritual progress, and the latter 
weakens one's Intellect. The new way which he 
himself discovered was the Middle Path, 
Majjhimà Patipadà, which subsequently became 
one of the salient characterisics of his 
teaching. 


One happy morning, while He was deeply 
absorbed in meditation, unaided and unguided 
by any supernatural power and solely relying on 
HIs cfforts and wisdom, He eradicated all 
defilements, purified Himself, and, realizing 
things as they truly are, atfained Enlightenment 
(Buddha hood) at the ripe age of 35. He was not 


13 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


born a Buddha but He became a Buddha by His 
Oown sftriving. As the perfect embodiment of all 
the virtues He preached, endowed with deep 
wisdom commensurate with His boundless 
compassion, He devoted the remainder of His 
precIous life to serve humanity both by example 
and precept dominated by no personal motive 
whatever. 


After a very successful ministry of 45 long 
years the Buddha, as every other human beIng, 
succumbed to the Inexorable law of change, and 
finally passed away 1n His 80th year, exhorting 
His disciples to regard His doctrine as theIr 
teacher. 


The Buddha was a human being. As a man He 
was born, as a man He lived, and as a man His 
life came to an end. Though a human being, He 
became an extraordinary man (Acchariya 
Manussa), but He never arrogated to Himself 
divmity. The Buddha laid stress on this 
Important point and left no room whatever for 
anyone to fall Into the error of thinking that He 
was an immortal divine being. Fortunately there 
1s no đdeification 1n the case of the Buddha. It 
should, however, be remarked that there was no 
Teacher "ever so godless as the Buddha, yet 
none so øod-like”. 


The Buddha 1s neither an Iincarnaton of the 
Hindu God Vishnu, as 1s believed by some, nor 


14 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


1s He a savior who freely saves others by His 
personal salvaton. The Buddha exhorts His 
disciples to depend on themselves for their 
deliverance, for both purity and defilement 
depend on oneself. Clarifying His relatlonship 
wih His followers and emphasizing the 
Importance of self-reliance and individual 
striving, the Buddha plainly states: "You should 
exer( yourselves, the 'Tathagatas are only 
teachers”. The Buddha”s point out the path, and 
1t 1S left for us to follow that path to obtain our 
purification. 


”Fo depend on others for salvation 1s negafIve, 

but to depend on oneself 1s  positive". 
Dependence on others means a surrender of 
one's effort. 


In exhorting His disciples to be self-dependent 
the Buddha says In the Parinibbana Sutta: "Be 
ye Islands unto ourselves, be ye a refuge unto 
yourselves, seek not for refuge 1n others”. These 
sipgnificant words are self-elevating. They reveal 
how vital 1s self-exertion to accomplish one's 
obJect and, how superficial and futile 1s to seek 
redemption through benignant saviors and to 
crave for 1llusory happiness In an after-lHife 
through the proptfIation of imaginary øods or by 
Iresponsive prayers and meaningless 
SaCrIfices. 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Furthermore, the Buddha does not clam the 
monopoly of Buddhahood which, as a matter of 
fact, Is not the prerogative of any specially 
øraced person. He reached the highest possible 
state Of perfection any person could aspIre to 
and without the close-fist of a teacher. He 
revealed the only straipht path that leads 
thereto. According to the Teachings of the 
Buddha anybody may asptre to that supreme 
state of perfection If he makes the necessary 
exertion. The Buddha does not condemn men 
by calling wretched sinners, but, on the 
contrary, He gladdens them by sayIng that they 
are pure 1n heart at conception. In His opInion 
the world 1s not wicked, but 1s deluded by 
Ipnorance. Instead of disheartenng His 
followers and reserving that exalted state only 
to Himself, He encourages and Iinduces them to 
emulate Him, for Buddha hood 1s latent In all. 
In one sense all are potential Buddha's. 


One who aspIres to become a Buddha 1s called a 
Bodhisattva, which, literally, means a wisdom 
being. This Bodhisattva 1deal 1s the most 
beautiful and the most refined course of life that 
has ever been presented to this egocentric 
world. for what 1s nobler than a life of service 
and purIty. 


As a Man He attained Buddhahood and 
proclaimed to the world the latent Inconceivable 
possIbililes and the creative power of man. 


16 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Instead of placing an unseen Almighty God 
over man who arbitrarily controls the destinies 
of mankind, and making him subservient to a 
supreme power, He raised the worth of 
mankind. It was He who taught that man could 
gain his deliverance and puriIfication by his own 
exerftion without depending on an external God 
or mediating prlests. lt was He who taupht the 
egocentric world the noble Ideal of selfless 
service. lít was He who revolted against the 
degrading caste system and taught equality of 
mankind and gave equal opportunifIles for all to 
distinguish themselves In every walk of life. 


He declared that the gates of success and 
pTOSperIty were open to all in every condition of 
life, high or low, saint or criminal, who would 
care fo turn a new leaf and aspire to perfection. 


Irrespective of caste, color or rank He 
established for both deserving men and women 
a democratically constituted celibate Order. He 
did not force His followers to be slaves eIther to 
HIs Teachings or to Himself but granted 
complete freedom of thought 


He comforted the bereaved by His consoling 
words. He ministered to the sick that was 
deserted. He helped the poor that were 
neglected. He ennobled the lives of the deluded, 
purified the corrupted lives of criminals. He 
encouraged the feeble, unied the divided, 


17 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


enliphtened the Ignorant, clarified the mystic, 
guided the benigh(ed, elevated the base, 
dignified the noble. 


Both rích and poor, saints and criminals loved 
Himm alike. Despotic and righteous Kkings, 
famous and obscure princes and nobles, 
generous and stingy millionaires, haughty and 
humble scholars, destitute paupers, 
downtrodden scavengers, wicked  murderers, 
despised courtesans - all benefited by HIs words 
of wIsdom and compassion. 


His noble example was a source oŸ Inspiration 
to all. His serene and peaceful countenance was 
a soothing sight to the pIous eyes. His message 
of Peace and Tolerance was welcomed by all 
with indescribable Joy and was of eternal 
benefit to every one who had the fortune to hear 
and practice 1t. 


Wherever His teaching penetrated 1t left an 
indelible Iimpression upon the character of the 
respecfive peoples. The cultural advancement of 
all the Buddhist natlons were mainly due to HiIs 
sublime Teachings. In fact all  Buddhist 
counfties like Ceylon, Burma, Thailand, 
Cambodia, Vietnam, Laos, Nepal, Tibet, China, 
Mongolia, Korea, Japan, etc. grew up 1n the 
cradle of Buddhism. Though more than 2500 
years have elapsed since the passing away of 
this greatest Teacher, yet His unique personality 


18 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


exer(s a great Influence on all who come to 
know Him. 


His 1ron-wIll, profound wisdom, universal love, 
boundless compassion, selfless service, historic 
renunciaton, perfect purIty, magnetic 
personality, exemplary methods employed to 
propagate the Teachings, and His final success - 
all these factors have compelled about one-fifth 
of the population of the world today to hail the 
Buddha as their supreme religious Teacher. 


Paying a glowing tribute to the Buddha, Sri 
Radhakrishnan states: "In Gautama the Buddha 
we have a mastermind from the East second to 
none so far as the influence on the thought and 
life of the human race 1s concerned, and, sacred 
to all as the founder of a religlous tradition 
whose hold 1s hardly less wide and deep than 
any other. He belongs to the history of the 
world's thought, to the general inheritance of all 
Cultivated men, for, judged by ¡nmtellectual 
Integriy, moral earnestness, and spirtual 
insipht, He 1s undoubtedly one of the greatest 
figures 1n hIstory”. 


In The Three Greatest Men in History H.G. 
Wells writes: "In the Buddha you see clearly a 
man, simple, devout, lonely, battling for light — 
a vivid human personality, not a myth. He too 
øave a messase to mankind universal 1n 
character. Many of our best modern 1deas are 1n 


19 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


closest harmony with it. All the miserles and 
discontents are due, he taught, to selfishness. 
Before a man can become serene he musf cease 
to live for his senses or himself. Then he merges 
Iinto a great being. Buddha In different language 
called men to self-forgetfulness 500 years 
before Christ. In some ways he 1s nearer fO Our 
needs and us. He was more lucid upon our 
individual importance and service than Christ 
and less ambiguous upon the question of 
personal Immortality". 


St. Hilaire remarks "”The perfect model of all the 
virtues He preaches... His life has not a stain 
upon 1£”. Fausboll says - “Phe more I know 
Him, the more I love Him”". 


A humble follower of his would say - “The 
more I know Him, the more [ love Him; the 
more I love Him, the more I know Him'. 


20 


PHẬT GIÁO PHẢI CHĂNG 
LÀ MỘT TRIẾT HỌC 


Giáo pháp bao gồm một hệ thống triết lý, đạo 
đức và không chủ trương xâm lăng thuyết 
giảng bởi đức Phật, không bắt buộc các tín 
đồtn theomù quáng, không rao truyền 
giáo điều võ đoán, không khuyến khích lễ 
bái và nghi thức mê tín dị đoan; nhưng trình bày 
mộtpháp mônvi diệunhằm hướng dẫn 
người tín đồqua ý tưởng trong sạch, với cuộc 
sông thanh tịnhđể đạt tớitrí tuệcao siêu, 
và giải thoát khỏi mọi điều xấu ác, gọi là Phật 
Pháp, hay thông thường được hiểu là Phật 
Giáo. 


Đức Phậtđại từ bi đã diệt độ, nhưng giáo 
phápcao siêu mà Ngài giảng truyền rốt 


21 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


ráo cho nhân loại, vẫn còn tôn tại trong sự thuân 
khiêt của thời xưa. 


Mặc dù đức Bồn Sư đã không để lại sự ghi chép 
những giáo lýcủa Ngài các vịiđệ tửưu 
tú của đức Phật đã duy trì chúng băng trí nhớ và 
truyền khẫu giáo pháp đó từ đời này qua đời 
khác. 


Ngay sau khi đức Thế Tôn khuất bóng, 500 
vịA La Hán(6)chính yếu thông bác giáo 
lý (Dhamma), và Giới Luật(Vinaya), đã tổ 
chức một đại hội kiết tập để trùng tuyên (đọc 
lạ) Thánh Giáodo chínhđức Phật thuyết 
giảng.Đại đứcA Nan Đả(7), người đặc 
biệtnghe nhớ những bài pháp, đã tụng 
Kinh Tạng, còn NgàiUu Ba Ly(8) tụng 
Luật Tạng. 


Ba Tạng giáo điển đã được kiết tập và chỉnh tu 
tronghình thức hiện nay của nódo bởi các 
bậc A La Hán thời xưa. 


Vào thời trị vì của nhà vua Tích Lan thuần 
thành Vattagamani Abhaya (9) vào năm 83 
trước tây lịch, Tam Tạng Kinh, lần đầu 
tiên trong lịch sử Phật Giáo đã được biên chép 
trên lá bối tại Tích Lan. 


Ba tạng kinh đồ sộ này, bao gồm tinh hoa giáo 
lý của đức Phật, ước phỏng băng mười một 


22 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


lần quyền Thánh Kinh. Sự khác biệtnối 
bật giữa Tam Tạng Kinh và cuốn Thánh 
Kinh năm ở chỗ ba tạng kinhkhông phải được 
hình thành dần dần như quyền Thánh Kinh. 
Theo sự giải thích của từ nguyên, Tam Tạng 
Kinh gồm có ba cái giỏ. Ấy là Giỏ đựng Luật 
(Vmaya Pitaka), Giỏ đựng Kinh (Sutta Pitaka), 
và Giỏ đựngVI Diệu Pháp(Luận - 
Abhidhamma Pitaka). 


Luật Tạng được xem như nơi nương tựa vững 
chắc của đoàn thê Tăng Già (10) lịch sử xa xưa 
nhất; đề cập chính yếu đến các giới luật và nghỉ 
lễmà đức Phậtđã thuyết dạy, tùy trường 
hợp xảy ra, cho kỹ luật tương lai của Giáo 
Đoàn, chư Tỳ Kheo (I1) và Tỳ Kheo Ni (12). 
Nó diễn tả chỉ tiết tiến trình phát triển của Phật 
Giáo. Tóm lược về đời sống và thánh chức 
của đức Phật cũng được ghi chép trong đó. Một 
cách gián tiếp, Luật Tạng bao gôm các tài 
liệu quan trọng và giá trị về cỗ sử, cng tục, 
nghệ thuật và khoa học của Ân độ v.v.. 


Luật Tạng này gồm có năm quyên: 

1. Pháp Ba La DI - Trọng tội (Phân Biệt Kinh) 
2. PhápBa Dật Đề- Khinh tội (Phân Biệt 
Kinh) 

3. Đại Phẩm (Kiền Độ Bộ) 

4. Tiêu Phẩm (Kiên Độ Bộ) 

5. Phụ Tùy - Luật giới tóm lược. 


23 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Kinh Tạng bao gồm chủ yếu các bài Pháp do 
chínhđức Phậtnói ra trong nhiều trường 
hợp khác nhau. Một vài bài kinh do các vị đệ 
tử xuất chúng của đức Phật thuyết giảng như 
các Ngài Xá Lợi Phất(13),A Nan Đà, Mục 
Kiền Liên(14) v.v. cũng được bao 
gồm trong Tạng Kinh. Nó giống như môt cuốn 
sách thuốc; vì các bài Kinh chứa đựng trong đó, 
dođức Phật giảngphù hợp với những hoàn 
cảnh sai biệt và căn cơ của nhiều người khác 
nhau. Có những lời dạy xem hình như mâu 
thuẫn, nhưng đừng nên hiểu lầm như vậy; vì tùy 
lúc, chúng được đức Phật thuyết ra nhằm thích 
ứng cho mọi trường hợp riêng biệt: chăng hạn, 
tuy cùng một câu hỏi đó, nhưng đức Phật làm 
thinh khi người vấn đạo chỉ muốn biết vì tánh tò 
mò; hoặc Ngài giảng dạy đầy đủ chỉ 
tiết khi nhận thấy họ là đệ tử thực tâm muốn tìm 
hiểu chân lý. Phần lớn những bài Pháp đều chủ 
yếu mang phúc lợi đến cho các vị Tỳ Kheo đề 
cập tới đời sống thánh thiện của họ cũng như 
trình bảy vềgiáo lý. Cũng có một số bài 
Kinh khác chỉ dẫn cho người tín đồ tại gia trong 
cả hai mặt phát triển về vật chất và luân lý (đạo 
đức). 


Tạng Kinh này gồm có năm bộ: 

1. Trường Bộ Kinh: ghi chép những bài pháp 
đài. 

2. Trung Bộ Kinh: ghi chép những bài pháp dài 
bậc trung. 


24 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


3. Tương Ưng Bộ Kinh: ghi chép những bài 
pháp tương ưng nhau. 

4. Tăng Nhất Bộ Kinh: ghi chép những bài 
pháp sắp đặt theo số thứ tự. 

5. Tiêu Bộ Kinh: ghi chép những bài kệ ngắn. 
Tiểu Bộ Kinh chia làm mười lăm tập: 

1. Tiểu Tụng: những bài kinh ngắn. 

2.Kinh Pháp Cú: những câu nói về Chánh 
Pháp. 

3. Tự Thuyết: những bài tán ca. 

4. Như Thị Ngữ: những bài kinh mở đầu bằng 
câu: “Như vậy, đức Phật thuyết”. 

5. Kinh Tập: những bài pháp sưu tập. 

6. Thiên Cung Sự:câu chuyện về những cõi 
Trời. 

7.Ngạ Quỷ Sự: câu chuyện về cảnh giới ngạ 
quỷ. Ộ 

8. Trưởng Lão NI Kệ: kệ nói về chư Tăng. 

9. Trưởng Lão Ni Kệ: kệ nói về các Ni Sư. 

10. Bốn Sanh Kinh: chuyện tiền thân của đức 
Phật. 

11. Nghĩa Thích: những bài bình giải. 

12. Vô Ngại Giải Đạo: tập luận lý phân tích. 

13. Thí Dụ: đời sống các vị A La Hán. 

14. Phật Chủng Tính Kinh: lịch sử đức Phật. 
15.Sở Hạnh Tạng: những mẫu chuyện đức 
hạnh (của Bồ Tát). 


Luận Tạng được xem như quan trọng vả vi 
diệu nhât trong ba Tạng, vì nó hàm chứa triệt lý 


25 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


cao siêu của đức Phật, trái hắn với những bài 
pháp sáng tỏ và giản dị hơn trong Kinh Tạng. 


Kinh Tạng bao gồm những giáo lý phô thông, 
trong khi Luận Tạng chứa đựng tối thăng pháp. 


Đối với hàng trí thức, Luận Tạng như cuốn 
Kinh hướng dẫn thiết yếu; với người cần mở 
mang tâm trí, là một liều thuốc tinh thần; và với 
những học giả nghiên cứu, nó là thức ăn cho tư 
tưởng. Tâm vươngđược định rõ. Tư tưởng được 
phân tích và sắp xếp đại để theo quan điểm luân 
lý. Những trạng thái của tâm được liệt kê. 
Sự cấu tạo của mỗi loại tâm đươc trình bảy 
từng chỉ tiết, tư tưởng phát khởi lên thế nào đều 
được diễn tả tỉ mi. Những vấn đề mặc dù quan 
hệ đến con người, nhưng không giúp ích gì 
cho sự giải thoát, đều được gác hắn qua một 
bên. 


Sắc (vật chất) được tóm lược bàn đến; đơn 
vị căn bản của vật chất; những đặc tính, nguồn 
gốc của vật chất, sự tương quan giữa tâm (tỉnh 
thần) và vật chất, cũng được giải thích. 


Luận Tạng nhằm khảo sát tâm và vật chất (danh 
sắc); haiyếu tốcấu tạonên cái gọi là con 
người để giúp nhận thức sự vật đúng như thật, 
và một triết lý được phát triển trên những quy 
tắc đó. Dựa trêngiáo lý ấy, một hệ thống đạo 


26 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


đức được trình bày để dẫn đến sự thành đạt mục 
đích sau cùng là Niệt Bàn(NIbbana). 


Luận Tạng gồm có bảy bộ: 

I.Pháp Tạng Luận: phân tích các Pháp 
(Dhamma). 

2. Phân Biệt Luận: phân biệt các pháp. 

3. Luận Sự: những điểm tranh luận. 

4. Nhân Thi Triết Luận: định danh những cá 
tính. 

5. Giới Thuyết Luận: luận giải về các nguyên 
tô. 

6. Song Luận: tập sách luận theo lối từng cặp. 
7.Phát Thú Luận: sách luận về tương 
quan nhân quả. 


Người tatim thấy trong Ba Tạng Kinh, sữa 
nước cho trẻ thơ và chất thịt cho người lớn; 
vì đức Phậtthuyết dạy giáo lý của Ngài cho tất 
cả quần chúng lẫn giới trí thức. Giáo pháp cao 
siêu được tôn trí trong các thánh điển này, đề 
cập đến chân lý và những sự thật. Nó không 
phải là những lý thuyết và triết họcmà chúng có 
thể đượcchấp nhậnnhưchân lý thâm 
diệu chỉ tồn tại trong ngảy hôm nay và sẽ bị 
loại bỏ ở ngày mai. Đức Phật không dạy chúng 
ta triết thuyết gì mới mẻ xa lạ; Ngài cũng không 
phiêu lưu sáng tạo bất cứ một nên khoa học vật 
chất mới nào. Đức Phật giải thích những điều ở 
bên trong và bên ngoài chúng ta, liên quan 
đến sự giải thoát của chúng ta, và sau cùng chỉ 


27 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


dẫn mộtcon đường giải thoátđộc nhất. Tuy 
nhiên, cùng lúc, Ngài đãđi trước nhiêu triệt 
g1a và các nhà khoa học hiện đại. 


Schopenhauer (15), trong tác phẩm “Thế giới 
như là một ý chí và Tư tưởng” (World as WIlI 
and Idea) trình bày chân lý của sự khổ và nguồn 
gốc của nó theo lối Tây phương. Spinoza (16), 
mặc dù chấp nhận có một thực thể trường tồn, 
nhưng ông khăng định rằng tất cả cuộc 
sông hiện hữu là vô thường. Theo triết gia này, 
muôn chấm dứt khổ đau phải “tìm ra một đối 
tượng kiến thức không tạm bợ, không phù du, 
mà phải vĩnh viên, trường tồn, không thay đổi”. 
Berkeley (17), bảo rằng cái gọi là nguyên tử bất 
khả phân là một giả tưởng siêu hình. Home 
(18), sau khi chuyên chú phân tích phân tâm 
linh(con người) đã kết luậncho rằng tâm 
thức đó chỉ là những trạng thái tỉnh thần luôn 
luônbiến đổi. Bergson (19), chủ trương 
thuyết vô thường. Giáo sư James (20), đề cập 
đến tâm thức như một dòng nước. 


Hơn 2.500 năm trướcđức Phậtđã dạy 
những giáo lý về Vô Thường, Khổ Đau và Vô 
Ngã, trong khi Ngài đang lưu trú tại thung lũng 
của dòng sông Hằng. 


Chúng ta nên hiểu rằng đức Phật không thuyết 
dạy hêt tât cả những điêu Ngài biệt. Ngày kia, 
khi đức Phật đi ngang qua khu rừng nọ, Ngài 


28 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


bốc lên một nắm lá và bảo: “Này các Tỳ kheo, 
những điều mà Như Lai dạy các con, có thể 
sánh với năm lá trong fay nảy; còn những 
điều Như Lai hiểu biết mà không dạy giông 
như tổng số các lá cây trong rừng”. 


Đức Phật chỉ dạy những điều Ngài xét thấy thực 
sự cần thiết giúp cho con người trở nên thanh 
tịnh, và Ngài không phân biệt giữa những giáo 
lýbí mậthaycông khai(phổ biến). Đức 
Phật đặc biệt giữ im lặngđối với những câu hỏi 
khôngliên quanøgì đếnsứ mạng thiêng 
liêng của Ngài. 


Phật giáo rõ ràng phù hợp với khoa học, nhưng 
cả hai nên được xem như những lý thuyết Song 
hành; khi khoa học đề cập chính yêu đến chân 
lý của vật chất, còn Phật Giáo lại nhằm hướng 
tìm chân lý của tâm linh và đạo đức. Chủ đề của 
mỗi lý thuyết đều khác nhau. 


Giáo Pháp mà đức Phật dạy không chỉ được duy 
trì trong kinh sách, cũng không phải là học 
thuyếtđược nghiên cứutừquan điểm văn 
chương hay sử học. Trái lại, nó cần được học 
hỏi và thực hànhtrong đời sống hằng 
ngày củacon người bởi vì không thực 
hành, chúng ta không thể nhận thức được chân 
lý. Phật Pháp cần được nghiên cứu và hơn nữa, 
phải nên thực hành, và trên tất cả, là để chứng 
ngộ; sựgiác ngộtức thờilàmục đích tối 


29 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


hậu. Vì vậy, giáo pháp như chiếc bè nhằm mục 
tiêu duy nhấtđưa chúng ta thoát khỏi biển sanh 
tử luân hồi. 

Cho nên Phật giáokhông  thểhoàn 
toàn được xem như một triết học, vì nó không 
phải chỉ là: “lòng ham chuộng, sự thúc đây đi 
tìm trí tuệ”. Phật Giáo có thể gân với triết học, 
nhưng Phật Giáo hàm súc hơn nhiều. 


Triết học liên quanchính yếuđến sự hiểu 
biết và không chú trọng đến phần thực hành; 
trong khi đó Phật Giáo đặc biệt quan tâm đến 
sự thực hành và chứng ngộ. 


THE DHAMMA 
IS II A PHILOSOPHY? 


The non-aggressive, moral and philosophical 
system expounded by the Buddha, which 
demands no blind faith from 1ts adherents, 
expounds no dogmatic creeds, encourages no 
Superstflous ries and ceremonies, but 
advocates a golden mean that guides a disciple 
through pure living and pure thinking to the 
gain of supreme wisdom and deliverance from 
all evil, 1s called the Dhamma and 1s popularly 
known as Buddhism. 


The all-merciful Buddha has passed away, but 
the sublime Dhamma which he unreservedly 


30 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


bequeathed to humamty, still exists 1n 1ts 
prisftine pur1ty. 


Although the Master has left no written records 
of His Teachings, His distinguished disciples 
preserved them by committing to memory and 
transmiting them orally from generatlon to 
øenerafion. 


Immediately after His demise 500 chief Arahats 
(the Worthy Ones) versed In the Dhamma 
(Teaching)and Vinaya (Discipline, held a 
convocatflon to rehearse the Doctrine as was 
orIiginally taught by the Buddha. Venerable 
Ananda Thera, who enJoyed the speclal 
privilege of hearing all the discourses, recIted 
the Dhamma, while the Venerable Ủpali recited 
the Vinaya. 


The Tipitaka was compiled and arranged In 1ts 
present form by those Arahats of old. 


During the reign of the pious Sinhala King 
Vattagaman Abhaya, about 83 B.C., the 
Tipitaka was, for the first time 1n the history of 
Buddhism, commitfed to writing on ola leaves 
1n Ceylon. 


This voluminous Tipitaka, which confains the 
essence of the Buddha's Teaching, 1s estimated 
to be about eleven times the size of the Bible. A 
striking contrast between the Tipitaka and the 


31 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Bible 1s that the former 1s not a gradual 
developmernt like the latter. 


As the word Itself implies the Tipitaka consIsts 
Of three baskets. They are the Basket of 
Diseple (Vinaya PHaka), the Basket of 
Discourses (Sutta Pitaka), and the Basket of 
Ulumate Doctrine (Abhidhamma Pitaka). 


The Vinaya Pitaka which 1s regarded as the 
sheet anchor of the oldest historic celibate order 
- the Sangha - mainly deals with rules and 
regulatons which the Buddha promulgated, as 
Occaslon arose, for the future discipline of the 
Order of monks (Bhikkhus) and nuns 
(Bhikkhumis). It describes 1n detail the gradual 
development of the Sasana (Dispensation). An 
account of the life and ministry of the Buddha 1s 
also øiven. Indirectly 1t reveals some 1mportant 
and Interesting Informaton about  anclent 
history, Indian customs, arfs, sclence, etc. 


Thịs Pitaka consIsts of the five followIng books: 


1.ParaJika Pali - MaJor Offences (Vibhanga) 
2.Pacittiya Pali - Minor Offences (Vibhanga) 


3.Mahavagsa Pal - Greatr Sectilon 
(Khandaka) 
4. Culavagsa Pali - Shorter Secton 


(Khandaka) 


32 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


5. Parivara Pali - Epitome of the Vinaya 


The Sutta Pitaka consists chiefly of discourses, 
delivered by the Buddha Himself on various 
Occaslons. There are also a fÍew discourses 
delivered by some of His distinguished 
disciples such as the Venerable Sariputta, 
Ananda, Mogsallana, etc...included In 1t. lt 1s 
like a book of prescriptions, as the sermons 
embodied therein were expounded to suit the 
different occasions and the temperaments of 
Varlous persons. There may be seemingly 
contradictory statements, but they should not be 
misconstrued as they were opportunely uttered 
by the Buddha to suit a particular purpose: for 
Iinstance, to the self-same queston He would 
maintain silence (when the Inquirer 1s merely 
foolishly Iinquisitive), or give a detailed reply 
when He knew the Inquirer to be an earnest 
seeker. Most of the sermons were Intended 
mainly for the benefit of Bhikkhus and they 
deal with the Holy life and with the exposition 
of the doctrine. There are also several other 
discourses which deal with both the material 
and moral progress of His lay followers. 


This Pitaka 1s divided 1nto five Nikayas or 
collections, v1z: - 


1.Digha NÑikaya (Collection of Long 
DIiscourses), 


33 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


2. Majjihima Nikaya (Collection of Middle- 
length Discourses), 


3. Sanyutta Nikaya (Collecion of Kindred 
SayInøs), 


4. Anguttara NÑikaya (Collection of Discourses 
arranged In accordance with numbers), 


5. Khuddhaka NÑikaya (Smaller Collection). 
The fifth 1s subdivided 1nto fifteen books: 
1.Khuddaka Patha (Shorter Texts), 

2. Dhammapada (Way of Truth), 

3. Udana (Paeans of Joy), 

4. It Vuttaka (”Thus said” Discourses), 

5. Sutta NÑipata (Collected DIscourses), 


6. Vimana Vathu (Stores of Celestial 
Mansion$), 


7. Peta Vatthu (Storles of Petas), 

8. Theragatha (Psalms of the Brethren), 

9. Therigatha (Psalms of the S1sters), 

10. Jataka (Birth Stories), 

11. NÑiddesa (Expositions), 

12. Patisambhida (Analytical Knowledge), 
13. Apadana (Lives of Arahats), 


34 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


14. Buddhavamsa (The History of the Buddha), 
15. Cariya Pitaka (Modes of Conduct). 


The Abhidhamma PIitaka 1s the most important 
and the most Interesting of the three, containing 
as 1í does the profound philosophy of the 
Buddhas 'Teachng 1n contrast to the 
1lluminating and simpler discourses 1n the Sutta 
Pitaka. 


In the Sutta Pitaka 1s found the conventional 
teachng (vohara desana) while 1n the 
Abhidhamma Pitaka 1s found the ulimate 
teaching (paramattha-desana). 


To the wise, Abhidhamma 1s an 1ndispensable 
guide; to the spiritually evolved, an Intellectual 
treat; and to research scholars, food for thoughit. 
Consclousnes 1s defined. Thouphts are 
analysed and classified chiefly from an ethical 
standpoint. Mental states are enumerated. The 
composition of each type of conscIousness 1s Set 
forth in detail. How thoughfts arise, 1s minutely 
described. Irrelevant problems that Interest 
mankmd but having no relaton to ones 
purification, are deliberately set aside. 


Matter 1s summarily discussed; fundamental 
unI(s Of matfer, properItles Of matfer, sources Of 
matter, relatlonship between mind and matter, 
are explained. 


35 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


The Abhidhamma 1nvestigates mind and matter, 
the two composite factors of the so-called 
being, to help the understanding of things as 
they truly are, and a philosophy has been 
developed on those lines. Based on that 
philosophy, an ethical system has been evolved, 
to realize the ultimate goal, Ñibbana. 


The Abhidhamma Pitaka consIsts of seven 
books: - 


I. Dhamma Sangan (Classiicalon of 
Dhammas), 


2. Vibhanga (The Book of Division§), 
3. Katha Vatthu (Points of Controversy), 


4. Puggala PannatiI (Descriptlon of 
Individuals), 


5. Dhatu Katha (Discussion with reference to 
elements) 


6. Yamaka (The Book of Palrs) 
7. Patthana (The Book of Relations) 


In the Tipitaka on finds milk for the babe and 
meat for the strong, for the Buddha taught His 
doctine both to the masses and to the 
Iintelligentsia. The sublime Dhamma enshrined 
1n these sacred texts, deals with truths and facts, 
and 1s not concerned with theorles and 
phiosophles which may be accepted as 


36 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


profound truths today only to be thrown 
overboard tomorrow. The Buddha has presented 
us with no new as(ounding philosophical 
theoles, nor did He venture to create any new 
material sclence. He explained to us what 1s 
withimn and without, so far as 1t concerns Oour 
emancipation, and ultimately expounded a path 
of deliverance, which 1s unique. Incidentally, 
He has, however, forestalled many a modern 
scIenfist and philosopher. 


Schopenhauer In his "World as WII and Idea” 
has presented the truth of suffering and 1s cause 
in a Western garb. SpInoza, thoupgh he denles 
not the exIstence of a permanent realIty, asserts 
that all permanent exIstence 1s transitory. In his 
OpInion sorrow 1s conquered "By finding an 
obJect of knowledge which 1s not transienf, not 
ephemeral, but 1s  Immutable, permanent, 
everlasting". Berkely proved that the so-called 
indivisible atom 1s a metaphysical fiction. 
Hume, after a relentless analysis of the mind, 
concluded that consclousness COnSISSÃ Of 
fleeting mental states. Bergson advocates the 
doctrine of change. Prof. James refers to a 
Sfream Of conscIOusness. 


The Buddha expounded these doctrines of 
translency, (Anmicca) Sorrow (Dukkha), and No- 
Soul (Anatta) some 2500 vears ago while He 
was soJourning 1n the valley of the Ganges. 


37 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


It should be understood that the Buddha did not 
preach all that He knew. Ôn one occasion while 
the Buddha was passing through a forest He 
took a handful of leaves and said: "O Bhikkhus, 
what I have taught 1s comparable to the leaves 
in my hand. What I have not taugh( 1s 
comparable to the amount of leaves 1n the 
forest”. 


He taught what He deemed was absolutely 
essental for ones puriicatlon making no 
distinction between an esoteric and exo(erIc 
doctrine. He was characteristically silent on 
questions 1rrelevant to His noble mission. 


Buddhism no doubt accords with sclence, but 
both should be treated as parallel teachinss, 
since one deals mainly with materlal truths 
while the other confines 1tself to moral and 
spiritual truths. The subJect matter of each 1s 
different. 


The Dhamma He taught 1s not merely to be 
preserved In books, nor 1s 1t a subJect to be 
studied from a historical or literary standpoImt. 
On the contrary 1t 1s to be learnt and put Into 
practice 1n the course of ones dally life, for 
without pracfice one cannot appreciate the truth. 
The Dhamma 1s to be studied, and more to be 
practised, and above all to be realized: 
Iimmediate realization 1s 1ís ultimate goal. As 
such the Dhamma 1s compared to a raft which 1s 


38 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


meant for the sole purpose of escaping from the 
ocean of birth and death (Samsara). 


Buddhism, therefore, cannot strictly be called a 
mere philosophy because 1t 1s not merely the 
"love of, Inducing the search after, wIisdom”. 
Buddhism may approximate a philosophy, but 1t 
1S very much more comprehensIve. 


Philosophy deals mainly with knowledge and 1s 
not concerned with practice; whereas Buddhism 
lays speclal emphasis on pracice and 
realization. 


39 


PHẢI CHĂNG PHẬT GIÁO 
LÀ MỘT TÔN GIÁO? 


Phật Giáo không phải là một tôn giáo theo cái 
nghĩa mà danh từ này thông thường được hiểu, 
vì nó không phải là “mộthệ thốngtín 
ngưỡng và lễ bái, dựa vào sự trung thành đối 
với một đắng siêu nhiên”. 


Phật Giáo không đòi hỏi người tín đồ tin một 
cách mù quáng. Ở đây không phải chỉ có tin 
tưởng suông, nhưngđức tincần được xây 
dựng trên sự hiểu biết (lý trí), mà danh từ Pali 
gọi là Saddha. Người tín đồ tin ở đức Phật cũng 
giống như bệnh nhận tin vào toa thuốc của bác 
sĩ, hay người học trò tin nơi thầy giáo. 
Người Phật tử quy ytheo Phật, vì Ngài 
đã chứng ngộ được cái Đạo Giải thoát. 


40 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Người Phật tử không quy y Phật với hy 
vọng rằng họ sẽ được cứu rỗi bởi sự thanh 
tịnh củacá nhân Ngài. Đức Phật không ban 
choai một sựbảo đảmnhư thế. Quyền 
lực của đức Phật không thê diệt trừ hết được tội 
lỗi của kẻ khác. Không ai có thể làm cho người 
khác thanh tịnh hay nhiễm ô. 


Đức Phật, như bậc Thầy dạy chúng ta, nhưng 
chính ta trực tiếp chịu trách nhiệm về hành 
động làm cho ta trong sạch. Mặc dù người Phật 
tử quy y đức Phật, nhưng họ không chấp nhận 
một sựhàng phục nào. Họ cũng không hy 
sinh quyền tự do tư tưởng để trở thành đệ tử của 
Ngài. Mà họ có thể thực hiệnước muốn tự 
dovà phát triển trí tuệ của họ cho đến trình 
độ tự mình chứng đắc Phật quả. 


Điểm căn bản của Phật giáo là hiểu biết theo lý 
trí, hay gọi theo danh từ khác, là Samma-Dithi 
(Chánh Kiến). 


Đối với những ngườiđi tìm chân lý, đức 
Phật đã dạy như sau: “Chớ vội tin vào điều 
nghe người ta nói lại - (chắng hạn nghĩ răng đó 
là điều chúng ta đã nghe từ lâu). Chớ vội tin vào 
tập quán - (như cho rằng điều ấy đã được truyền 
lại từ nhiều thế hệ). Đừng tin vào lời đồn đãi - 
(như tin đó là điều người ta nói mà không 
chịu tìm hiểu). Đừng tin bất cứ điều gì vì nó 
được ghi chép ở kinh sách. Đừng tin vào điều 


4I 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


ức thuyết. Đừng tin vào điều suy luận. Đừng tin 
vào bất cứ điều gì, vì cho rằng nó có lý. Đừng 
tin vào điều mà mình đã có định kiến từ trước. 
Cũng đừng nên tin vào điều gì chỉ vì thấy nó có 
thê chấp nhận được - (như nghĩ rằng người phát 
ngôn điều ẫây là có đạo đức, nên lời nói của họ 
đáng nghe theo). Cũng đừng nên tin vảo điều gì 
bởi nghĩ rằng đó là bậctu sĩchúng ta kính 
trọng (cho nên lời nói của họ đáng chấp nhận). 


“Nhưng khi các con tự mình hiểu biết rằng - 
những điều này là bất thiện, những điều này 
là đáng chêtrách, những điều này các vị hiền 
đức chỉ trích; những điều này, khi hành động 
và thực hiện, dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ - 
thì hẵn các con không nên làm. 


“Khi các con tự mình hiểu biếtrằng - những 
điều nảy là thiện, những điều này không đáng 
chê trách, những điều nảy được bậc thiện tri 
thức tán dương, những điều này khi hành động 
và thực hiện, sẽ dẫn đến an vui, hạnh phúc - thì 
hăn các con nên làm theo”. 


Những lời dạy cao siêu này của đức Phật vẫn 
cònduy trì được hiệu năng vàtinh hoa căn 
bảncủa nó. Mặc dù không chấp nhận đức 
tin mù quáng, và như vậy phải chăng không có 
sự lễ bái tượng Phật v.v... trong Phật giáo? 


42 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Người Phật tử không kính lễ trước pho tượng để 
mong cầu một sự ban ân vật chất hay tinh thân, 
nhưng họ nhằm bày tỏ lòngtôn kính đối 
với đức Phật mà hình ảnh đó tượng trưng. 


Một Phật tử hiểu biết, khi dâng bông vả cúng 
hương trước môt hình tượng, họ có ý tưởng như 
đang đứng trước đức Phật còn sông: do đó, họ 
nhận được sự truyền cảm từ nhân cách cao cả 
của Ngài, và hấp thụ sâu xa đức tánh từ bi vô 
biên nơi đức Phật. Họcố gắng noi theo đức 
hạnh cao quý của Ngài. 


Cây Bồ Đề (Bodhi) cũng là một biểu tượng của 
sự Giác Ngộ. Những đối tượng tôn kính bên 
ngoài này không hăn tuyệt đối cần thiết, nhưng 
rất hữu ích vì chúng giúp chohành giả có 
được định tâm. Người trí thức (thuần thục) khỏi 
cần đến các hình tượng đó, vì họ có thể dễ dàng 
tập trung tư tưởng và hình dungđức Phật. 


Vì lợi íchcho chính mình, và tỏ bảy lòng tri 
ân, chúng ta kính lễ đức Phật; nhưng điều đức 
Phật mong muốn nơi các đệ tử, không phải là 
sựphục tòngmà chính là việc thực 
hành nghiêm chỉnh giáo pháp của Ngài. Đức 
Phật dạy: “Ngườitôn kính Như Lai nhứt, là 
người thực hành lời dạy của Như Lai đúng 
nhất,hay “Người nào nhìn thấy Giáo 
Pháp (Dhamma) là thấy Như Lai”. 


43 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Tuy nhiên, khi đề cập đến các pho tượng, Count 
Kaiserling ghi nhận: “Tôi thấy ở thế gian này, 
không có cái gì vĩ đại hơn hình tượng của đức 
Phật. Đó làhiện thânsự toàn hảo tuyệt 
đối của tinh thần trong thế giới hữu hình” 


Hơn nữa, tưởng nên biết rằng, không có sự lễ 
bái để thỉnh cầu hay van xin trong Phật Giáo. 
Dù chúng tacó câu nguyện nhiều nơi đức 
Phật, chúng ta vẫn không được cứu giúp. Đức 
Phật không ban ân huệgì cho người cầu nguyện. 
Thay vìtụng kinhcầu nguyện, người Phật 
tử nên hành thiền để tự kiểm soátmình, giữ tâm 
thanh tịnh và giác ngộ. Thiền định không phải 
là việc ngồi yên mơ màng hay giữ tâm hôntrồng 
rỗng. Nó là mộtsự có găng tích cực. Thiền 
định là liều thuốc cho cả tâm lẫn trí. Đức 
Phật không những chỉ dạy chúng ta về điều vô 
íchcủa sựcầu nguyệnmà Ngài cũng chỉ 
trích sự nô lệ tính thần. Người Phật tử không 
nên cầu nguyện đề mong được cứu rỗi, mà cần 
nương tựa ở chính mình để đạt đến tự do (giải 
thoát). 


“Cầu nguyện mangđặc tínhcủa sự giao 
thiệp riêng tư, mặc cả ích kỷ với Thần linh. Nó 
nhằm tìm kiếm cho mục đích của những tham 
vọngthế gianvà ngọn lửaái dục của bản 
ngã. Thiền định, trái lại, là sự tự cải đổi” (Sri 
Radhakrishnan) 


44 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Không như phần lớn các tôn giáo khác, Phật 
Giáo không tin có một đắng Thượng Đề toàn 
năng, phải phục tòng và sợ hãi. Đức Phật phủ 
nhận một đẳng thống trị vũ trụ, toàn trí và hiện 
hữu khắp nơi. Trong Phật Giáo, cũng không 
có tính cách thần khải hay thiên sứ. Cho nên, 
người Phật tử khônguy luy khuất phục trước bắt 
cứ một quyền lực siêu nhiên nào có thể độc 
quyền thưởng phạt, và khống chế vận mạng của 
họ. ViPhật tửkhông tin ở sự thiên 
khải của thần linh, cho nên Phật Giáo không 
chủ trương độc quyền chơn lý, và không đả 
kích bất cứtôn giáo nào khác. Nhưng Phật 
Giáothừa nhậnnăng lực kháhữu vô hạn 
của con người và dạy rằng COn người có thê 
đạt đến sự giải thoát mọi khổ đau bằng nỗ lực 
của chính mình mà không cần đến sự giúp đỡ 
của thần linh hay các tu sĩ thiền định. 


Cho nên, một cách chính xác, không thể 
gọi Phật Giáo như mộttôn giáo, bởi vì nó 
không phải là một hệ thống tín ngưỡng và lễ 
bái, cũng không phải là “hành động hay hình 
thức biều hiện ra ngoài cho thấy con người chấp 
nhận sự hiện hữu của một đắng Thượng Đề hay 
các thần linh có quyền năng định đoạtvận mạng 
của họ, và họ phải vâng theo, phục vụ và tôn 
kính”. 


Nêu tôn giáo là “giáo lý nhìn vào cuộc sông sâu 
xa hơn sự hời hợt bên ngoài, giáo lý nhìn ngay 


45 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


vào bên trong đời sống chứ không phải chỉ trên 
bề mặt, giáo lý cung ứng chocon người sự 
hướng dẫn đạo đức,phù hợpvới cái nhìn 
vào nội tâm ấy, giáo lý giúp con người sự chú ý 
có thể đương đầu dũng cảm với cuộc sống và 
trực diện cái chết một cách bình tĩnh” (Bhikkhu 
Siacara) (2l) hay mộthệ thống giúp con 
người giải thoát mọi phiền não của thế gian, 
thì chắc chắn Phật giáo là tôn giáo của các tôn 
giáo. 


IS IT A RKELIGION? 


It 1s neither a religion 1n the sense in which that 
word 1s commonly understood, for 1t 1s not "a 
system of faith and worship owing any 
allegiance to a supernatural being”. 


Buddhism does not demand blind faith from 1ts 
adherents. Here mere belief 1s dethroned and 1s 
substituted by confidence based on knowledge, 
which, 1n Pali, Is known as Saddha. The 
confidence placed by a follower on the Buddha 
1s like that of a sick person 1n a noted physician, 
or a student 1n his teacher. A Buddhist seeks 
refuge In the Buddha because 1t was He who 
discovered the Path of Deliverance. 


A Buddhist does not seek refuge 1n the Buddha 
with the hope that he will be saved by His 
personal purification. The Buddha gives no 
such guarantee. Ït 1s not within the power of a 


46 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Buddha to wash away the Impurifles of others. 
One could neither purIfy nor defile another. 


The Buddha, as Teacher, Instrucfs us, but we 
ourselves are direcdly responsible for our 
purification. Although a Buddhist seeks refuge 
in the Buddha, he does not make any self- 
surrender. Nor does a Buddhist sacriice his 
freedom of thought by becoming a follower of 
the Buddha. He can exercise his own free wIll 
and develop his knowledge even to the extent of 
becoming a Buddha himself. 


The starting point of Buddhism 1s reasoning or 
understandinsg, or, in other words, Samma- 
Ditth1. 


To the seekers of truth the Buddha says: ”Do 
not accept anything on (mere) hearsay - (I.e. 
thinking that thus have we heard 1t from a long 
time). Do not accept anything by mere tradition 
- (1e. thinking that 1t has thus been handed 
down through many generations). Do not accept 
anything on account of mere rumors - (I.e. by 
belevng what others say without any 
investigation). Do not accept anything Just 
because 1t accords with your scriptures. Do not 
accept anything by mere supposition. Do not 
accept anything by mere Inference. Do not 
accept anything by merely considering the 
reasons. Do not accept anything merely because 
1 aprees with your pre-conceived notlons. Do 


47 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


not accept anything merely because 1t seems 
acceptable - (I.e. thinking that as the speaker 
seems to be a good person his word should be 
accepted). Do not accept anything thinking that 
the ascetic 1s respected by us (therefore 1t 1s 
righf to accept his word). 


"But when you know for yourselves - these 
thngs are Iimmoral these things are 
blameworthy, these things are censured by the 
wise, (these things, when performed and 
undertaken, conduce to ruin and sorrow — then 
indeed do you reJect them. 


"When you know for yourselves - these things 
are moral, these things are blameless, these 
things are pralsed by the wise, these things, 
when performed and undertaken, conduce to 
well-being and happIness - then do you live 
acting accordingly”. 


These Inspiring words of the Buddha still retain 
their original force and freshness. Though there 
1s no blind faith, one might argue whether there 
1s no worshippIng of Images etc. in Buddhism. 


Buddhists do not worshIp an Image expecting 
worldly or spiritual favours, but pay therr 
reverence to what 1t represents. 


An understanding Buddhist, in offering flowers 
and Incense to an Image, desipnedly makes 
himself feel that he 1s in the presence of the 


48 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


living Buddha and thereby gains 1nspiration 
from His noble personality and breathes deep 
His boundless compassion. He tries to follow 
His noble example. 


The Bo-tree 1s also a symbol of Enlightenment. 
These external objects of reverence are not 
absolutely necessary, but they are useful as they 
tenH to concentrae ones afftention. An 
Iintellectual person could dispense with them as 
he could easily focus his attention and visualize 
the Buddha. 


For our own øood, and out of gratitude, we pay 
such external respect but what the Buddha 
expects from His disciples 1s not so mụuch 
obelsance as the actual observance of His 
Teachings. The Buddha says - "He honors me 
best who practices my teaching best". "He who 
sees the Dhamma sees me”. 


With regard to Images, however, (Counf 
Kaiserling remarks - "I see nothing grander In 
this world than the Image of the Buddha. lt 1s an 
absolutely perfect embodIiment of spIrituality In 
the visible domaIn". 


Furthermore, 1t must be mentioned that there are 
no pettlonal or Intercessory prayers 1n 
Buddhism. However much we may pray to the 
Buddha we cannot be saved. The Buddha does 
not grant favors to those who pray to Him. 
Instead of petitional prayers there 1s meditation 


49 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


that leads to self-control, purification and 
enliphtenment. Medifation 1s neither a silent 
reverle nor keepIing the mind blank. It 1s an 
active sfrIving. It serves as a tonic both to the 
heart and the mind. The Buddha not only speaks 
of the futlity of offering prayers but also 
disparages a slave mentality. A Buddhist should 
not pray to be saved, but should rely on himself 
and win his freedom. 


"Prayers take the character of  private 
communIications, selfish bargaining with God. It 
seeks for obJects of earthly ambitions and 
inflames the sense of self. Meditation on the 
other hand 1s self-change”. (Sri Radhakrishna) 


In Buddhism there 1s not, as in most other 
reliplons, an almighty God to be obeyed and 
feared. The Buddha does not beleve In a 
cosmIc poftenfate, omnisclent and omnIpresen(. 


In Buddhism there are no divine revelatlons or 
divine messengers. A Buddhist 1s, therefore, not 
subservient to any higher supernatural power 
which controls his destnies and which 
arbirarly rewards and punishes. Since 
Buddhists do not believe In revelatlons oŸ a 
divine being. Buddhism does not claim the 
monopoly of truth and does not condemn any 
other religion. But Buddhism recognizes the 
infinte latent possibilitles of man and teaches 
that man can gain deliverance from suffering by 


50 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


his own efforts Independent of divine help or 
medlating prIests. 


Buddhism cannot, therefore, strictly be called a 
religion because 1t 1s neither a system of faith 
and worship, not "the outward act of form by 
which men Indicate their recognition of the 
exIstence of a God or gods having pOWer OVer 
their own destiny to whom obedience, service, 
and honor are due”. 


If, by relipion, 1s meant ”a teaching which takes 
a view of life that 1s more than superficlal, a 
teaching which looks 1nto life and not merely at 
1(, a teaching which furnishes men with a guide 
to conduct that 1s 1n accord with this 1fs in-look, 
a teaching, which enables those who give 1t 
heed to face life with fortitude and death with 
seremty” (Bhikkhu Silacara), or a system to get 
rid of the 1lls of lie, then 1t 1s certainly a 
religion of relig1ons 


51 


PHẢI CHĂNG PHẬT GIÁO 
` ˆ^ ˆ^ Ấ “# 
LÀ MỘT HỆ THÔNG ĐẠO ĐỨC? 


Giáo lý của đức Phật bao hàm nguyên tắc đạo 
đức tuyệt hảo, toàn thiện vô song và vị tha vô 
hạn. Nó trình bày một phương thức sống dành 
cho người xuất gia lẫn hàng cư sĩ (tại gia). Tuy 
nhiên, Phật Giáo vượt trội hơn những lời giáo 
huấn luân lý thông thường. Luân lý (giới) chỉ là 
giai đoạn sơ khởi hướng đến Con Đường Thanh 
Tịnh, và là phương tiện đưa tới mục đích, chứ 
chính nó không phải là mục đích. Mặc dù giới 
là cần thiết, nhưng tự nó không đủ để giúp con 
người đạt được sự giải thoát. Mà cần phải có 
thêm Trí Tuệ(Panna). Nền tảng của Phật 
Giáo là giới, và trí tuệ là đỉnh cao nhất. 


Muốnthọ trìcác điều răn của giới luật, 
người Phật tử không những chỉ chú ý đên riêng 


52 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


mình, mà còn phải lưu tâm tới mọi kẻ khác - kế 
cả loài vật. Luật giới trong Phật Giáo, không đặt 
nền tảng trên các giáo điều thiên khải hồ nghị, 
nó cũng không phải là phát minh tài trí của một 
bộ ócđặc biệt mà là những quy tắc hợp 
lý và thực tiễn được xây dựng trên những sự 
thật có thể chứng minh và kinh nghiệm cá nhân. 
Tưởng nên biết rằng, bất cứ một quyền lực siêu 
nhiênngoại giớinào cũng không thể dự 
phần vào trong việc tạo nên cá tính của 
một Phật tử. Trong Phật Giáo, không tin có 
người thưởng hay phạt. Sự khổ đau hay hạnh 
phúc là kết quả không thể tránh được của hành 
động riêng mình. Tâm trí người Phật tử không 
chấp nhận vấn đề Thượng Đế phải chịu thay 
(chocon người về sựhạnh phúc hay đau 
khổ của họ. Không phải do hành động mong 
được thưởng hay sợ bịtrừng phạt đã thúc 
đây người Phật tử làm việc lành hoặc tránh điều 
ác. Người Phật tử biết rõ về những kết quả 
tương lai, nên họ tránh tạo điều ác, bởi vì nó 
gây chậm trễ chosự giải thoátvà làm việc 
lành vì nó trợ giúp trong việc tiến đến sự Giác 
Ngộ(Bodhn). Cũng có những người họ làm lành, 
vì biết đó là điều thiện, và tránh không làm ác vì 
thấy đó là điều xấu. 

Để hiểu rõ nền luân lý cao siêu đặc 
biệt này,đức Phậtkhuyên các đệ tử thuần 


thành của Ngài nên đọc cân thậncác kinh 
sáchnhư Pháp Cú (Dhammapada), Thiện 


33 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


sanh (Sigalovada), Mansala, Karaniya, 
Parabhava, Vasala, và Dhammikka v.v... 


Đó là những lời dạy đạo lý nó vượt cao hơn 
các hệ thống đạo đức khác, nhưng giữ giới chỉ 
làbước đầu chứ không phải là mục 
tiêu của Phật Giáo. 


Hiểu theo nghĩa này, Phật Giáo không phải là 
triết lý, nhưng theo nghĩa kia, Phật Giáo là triết 
lý của các triết lý. Theo một lối hiểu, Phật 
Giáo không phải là tôn giáo, theo cách hiểu 
khác, Phật Giáo là tôn giáocủa các tôn giáo. 
Phật Giáo không phải là cái đạo siêu hình, cũng 
không phải là cái đạo của nghi thức. 


Phật Giáo không hoài nghi, cũng không võ 
đoán. 

Phật Giáo không dạy lỗi sống khổ hạnh, cũng 
không chủ trương đam mê dục lạc. 

Phật Giáo không bị quan, cũng không lạc quan. 
Phật Giáo không chủ trương cuộc sống vĩnh 
cửu, cũng không phải là thuyết hư vô. 

Phật Giáo không bảo rằng thế giới này hay thế 
giới khác là tuyệt đối. 

Phật Giáo là Con Đường Giác Ngộ duy nhất. 
Ngữ nguyên tiếng Pali gọi Phật Giáo là 


Dhammma (Giáo Pháp), có nghĩa là giữ 
gìn (duy trì). Không có một danh từ Anh văn 


54 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


nảo có thể dịch đúng sát nghĩa của tiếng Pali 
này. 


Giáo Pháp là cái gì đúng thật như vậy. Nó 
là Giáo Lý của Thực Tế. Giáo Pháp là phương 
tiện để Giải Thoátmọi khổ đau, và chính 
Dhamma (Giáo Pháp) là sự Giải Thoát. Dù Phật 
có ra đời hay không Giáo Pháp vẫn tồn 
tại. Giáo Phápbịche lấptrước cặp mắt vô 
minh của con người, cho đến khi một vị Phật, 
đấngToàn Giácra đời chứng ngộ và từ 
bi truyền bá giáo pháp đó cho thế gian. 


Giáo Pháp này không phải là cái gì ở ngoài, mà 
nó sát cánh găn liền với chúng ta. Cho nên, đức 
Phậtdạy : “Hãy ấn trú chính nơi con như 
mộthải đảo, như chỗ Nương Tựa. Hãy ẩn 
náu nơi Giáo Pháp(Dhamma) như một hải đảo, 
như chỗ Nương Tựa. Đừng tìm sự ấn náu ở bên 
ngoài” (Kinh Bát Niết Bàn). 


IS BUIDDHISM AN ETHICAL SYSTEM? 


It no doubt contains an excellent ethical code 
which 1s unparalleled In 1ts perfection and 
altruistic attitude. It deals with one way of life 
for the monks and another for the latlty. But 
Buddhism 1s much more than an ordinary moral 


55 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


teaching. Morality 1s only the preliminary staøge 
on the Path of Purity, and 1s a means to an end, 
but not an end 1m 1tself. Conduct, though 
essential, 1s 1{self Insufficlent to gain one's 
emancIpation. lí should be coupled with 
wIsdom or knowledge (Panna). The base of 
Buddhism 1s morality, and wisdom 1s 1fS apex. 


In observinng the principles of morality a 
Buddhist should not only regard his own self 
but also should have a consideration for others 
as well animals not excluded. Morality In 
Buddhism 1s not founded on any doubtful 
revelation nor 1s 1t the IngenIous 1nvention of an 
exceptional mind, but 1t 1s a ratonal and 
practical code based on verifiable facts and 
individual experlence. 


I(t should be mentioned that any external 
supernatural agency plays no part whatever 1n 
the moulding of the character of a Buddhist. In 
Buddhism there 1s no one to reward or pumish. 
Pain or happiness are the Inevitable results of 
ones actlons. The questlon of Incurring the 
pleasure or displeasure of a God does not enter 
the mind of a Buddhist. 


Neither hope of reward nor fear of punishment 
acfs as an Iincentive to him to do good or fo 
refrain from evil. A Buddhist 1s aware of future 
consequences, but he refrains from evIl because 
1t retards, does øgood because 1t alds, progress fO 


56 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Enlightenment (Bodhi). There are also some 
who do good because 1t 1s øood, refrain from 
evil because 1t 1s bad. 


To understand the exceptionally high standard 
of morality the Buddha expects from His Ideal 
followers, one must carefully read the 
Dhammapada, Sigalovada Sutta, VyagghapajJa 
Sufa, Mangala Sutta Karamya  Sutta, 
Parabhava Sutta, Vasala Sutta Dhammika 
Suffa, efc. 


As a moral teaching 1t excels all other ethical 
systems; but morality 1s only the beginning and 
not the end of Buddhism. 


In one sense Buddhism 1s not a philosophy, 1n 
another sense 1t 1s the phiosophy of 
philosophies. In one sense Buddhism 1s not a 
religion, 1n another sense 1t 1s the religion of 
relIg1ons. 


Buddhism 1s neither a metaphysical path nor a 
ritualistic path. 

It 1s neither sceptical nor dogmatic. 

l( 1s neiher self-mortificalon nor self- 
indulgence. 

It 1s neither pessimism nor optIimism. 

It 1s neither eternalism nor nihilism. 

It 1s neither absolutely this-worldly not other- 
worldly. 

It1s a unique Path of Enlightenment. 


S7 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


The original Pali term for Buddhism 1s 
Dhamma, which, literally, means that which 
upholds. There 1s no English equivalent that 
exactly conveys the meaning of the Pali term. 


The Dhamma 1s that which really 1s. It 1s the 
Doctrine of Realty. I( 1s a means of 
Deliverance from suffering, and Deliverance 
1(self. Whether the Buddhas arise or not the 
Dhamma exIsfs. It lies hidden from the 1gnorant 
eyes of men, till a Buddha, an Enlightened Ône, 
realizes and compassionately reveals 1t to the 
world. 


This Dhamma 1s not something apart from 
oneself, but 1s closely associated with oneself. 
As such the Buddha exhorts:"Abide with 
oneself as an 1sland, with oneself as a Refuge. 
Abide with the Dhamma as an 1sland, with the 
Dhamma as a Refuge. Seek no external refuge". 
(Parinibbana Sutta). 


58 


MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM 
CỦA PHẬT GIÁO 


Nền tảng của Phật Giáo là Tứ Diệu Đề - gồm 
CÓ Sự khổ dý. dotồn tại của Phật Giáo); nguồn 
gộc của sự khổ là đo lòng Ái Dục; sự diệt trừ sự 
khổ, gọi làNiết Bàn Nibbana (cứu 
cánh của Phật Giáo) (22) và con đường Trung 
Đạo (dẫn đến chấm dứt sự khổ). 


Thê nào là chân lý cao siêu vê sự khô? 


“Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là 
khổ, sống gân người mình không ưa thích là 
khổ, sống xa người mình thương yêu là khổ, 
không được điều mình tôHG ưóc là khổ, và 
khổ vì thân tứ đại ngũ ấm ” 


59 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Chân lý cao siêu vê nguôn gôc của sự khô là 
gì? 


%Đó là ái dục, đã dẫn chúng ta đến sự luân 
hôi sanh tử triền miên, đi theo với lòng tham 
muốn, lúc sinh nơi này, khi sinh chỗ kia; đó là 
lòng tham đắm các thú vui nhục dục, tham 
đắm cuộc sống hiện hữu, và tham đắm vào sự 
hưự vô. 


Chân lý cao siêu về sự diệt khổ là gì? 


%Đó là sự không còn sót lại, chấm dứt hoàn 
toàn lòng di dục; sự từ bó, buông thả, lân 
trôn, và giải thoát khỏi ái dục”. 


Chân lý cao siêu, về con đường dẫn đến sự diệt 
khô là gì? 


“Đó là Bát Chánh Đạo,gôm có chánh 
kiến,chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh 
niệm, và chúnh định”. 


Dù chư Phật có ra đời hay không, bốn Thánh 
Đếnày vẫntồn tạitrongvũ trụ. Đức 
Phật chỉ chứng ngộnhững chân lý mà chúng ẩn 
tàng trong vực thăm vô minh của thời gian. 

Nói một cách khoa học, có thể gọi Giáo 
Pháp (Dhamma) là luật nhân và quả. Luật 
này bao gồm toàn bộgiáo lý của đức Phật. 


60 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Ba chân lý đầu tiên trình bày triết lý của Phật 
Giáo, chân lý thứ tư diễn đạt về đạo 
đức của Phật Giáo, mà nó được xây dựng trên 
nền triết lý đó. Tất cả Bốn Thánh Đề đều tùy 
thuộc ở chính cái thân chúng ta. Đức Phật dạy: 
“Trong cái xác thân dài một sải này, cùng với tri 
giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố về thê gian, 
nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian, 
và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian”. Ở 
đây, danh từ “thế gian” nhằm chỉ cho sự khổ. 


Phật Giáo xây dựng trên nền tảng của sự khổ. 
Nhưng không pphải do đó mà bảo rằng Phật 
giáo là bị quan. Đạo Phật không chủ 
trương hoàn toàn bị quan hay lạc quan; mà trái 
lại, Phật Giáo thuyết minhchân lý trung đạo, 
nằm giữa hai thái độ ấy. Người ta có thể bảo 
rằng đức Phậtlàbi quannếu Ngài chỉ dạy 
về chân lý của sự khổ, mà không đưa ra 
những pháp mônđể giúpcon người chấm 
dứtđược nỗiđau khổ đó.Đức Phật chứng 
ngộ đặc tính phổ biến của sự khổ, và đã kê ra 
toa thuốc trị bá chứng chobệnh khổ toàn 
diện củanhân loại. Theođức Phật, hạnh 
phúc tối thắng làNiết Bàn, đó là sự chấm 
dứthoàn toàn mọi nỗi khô đau. 


Trong cuốn Bách Khoa Tự Điển 
(Encyclopaediaa Britannnica), tác giả khi giải 
thíchvề chủ thuyết bi qian đã viết: “Chủ 
nghabi quantrình bày mộtthái độ tuyệt 


6l 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


vọng đối với cuộc sông, một ý niệm tổng quát 
và mơ chỗ cho răng đời sốngcon người tràn 
ngập nỗi khổ đau và tội lỗi. Giáo lý nguyên thỉ 
của đức Phật, thực ra cũng lạc quan như bất cứ 
chủ thuyết lạc quan nào của Tây Phương. Cho 
rằng Phật Giáo bi quan là nhằm chỉ đặc biệt áp 
dụngnó theo nguyên tắc của người Tây 
Phương mà theo đó hạnh phúc là điều không thê 
có ngoài tự ngã NgườiPhật tử chân 
chính mong ước với lòng nhiệt thành, tìm đạt 
tới một nền hạnh phúc trường cửu”. 


Thông thường sự hưởng thụ các thú vui dục 
tình là nguồn hạnh phúc duy nhất và tột cùng 
nhất của người thế tục. Hắn nhiên có điều hạnh 
phúc tạm bợ trong sự trước tiên thụ hưởng, 
rồ đam mêvàhồi tưởngcác thú vui vật 
chất thoáng qua đó; nhưng chúng chỉ là giả 
dối và nhất thời. Theo đức Phật, không đam 
mê ái dục là hạnh phúc cao quý nhất. 


Đức Phậtkhông khuyên các đệ tử của 
Ngài thường xuyên nghĩ đến sự khổ, và hướng 
đến một cuộc sông bất hạnh khổ đau. Ngài dạy 
họ nên luôn vui tươi và hạnh phúc, vì tâm 
Hi (Piti) hay “vui vẻ” là một trong những đức 
tính của sự Giác Ngộ. 


Chân hạnh phúc được tìm thây ở trong tâm 
mình và không nên quan niệm hạnh phúc là ở 
nơi Sự giàu sang, con cái, danh vọng và chiêm 


62 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


hữu. Nếu những tài sản đó được xử dụng sai 
lầm, tạo nên bằng sự cưỡng đoạt và bất chánh; 
tiêu xài phung phí, hay nhìn xem với sự tham 
đắm; chúng sẽ trở thành nguồn gốc của mọi khổ 
đau, phiền não cho sở hữu chủ. 


Thay vìcố gắnghợp lýhóa sự khổ, Phật 
Giáoxem sự khổ như điềudĩ nhiên, và 
tìm nguyên nhân đề diệt trừ nó. Sự khổ đau tồn 
tại nơi nảo có lòng tham. Nó chỉ có thể đoạn 
diệt băng cách thực hành theo Bát Chánh Đạo, 
và đạt đến hạnh phúc cao siêu của Niết Bàn. 


Bốn chân lýnày có thể chứng thực bằng 
kinh nghiệm. Cho nên, giáo pháp của đức 
Phật không đặt nên tảng trên sự sợ hãi của điều 
gì không biết; nhưng nó được xây dựng trên căn 
bản của những sự kiệnmà chúng ta có thể khảo 
sát và chứng minhbằng kinhnghiệm. Bởi 
vậy, Phật Giáo là thuần lý và thực nghiệm. 


Một hệ thống thuần lý và thực nghiệm như thế, 
không thể nào chứa đựnggiáo lý bí 
truyền hay thần bí. Do đó, Phật Giáo không 
chấp nhận đức tin mù quáng. Ở đâu không có 
sự tin tưởng mù quáng, nơi đó không thể có 
sự cưỡng bức, ngược đãi hay cuồng tín. Khi đề 
cập đếngiá trịcủa Phật Giáo, có thể nói 
rằng trải qua (hơn) 2,500 năm phát triển hòa 
bình, chưa một giọt máu nào đã chảy nhân 
danh đức Phật; không một vị vua hùng mạnh 


63 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


nào đã vung lưỡi gươmuy quyền của mình 
đề truyền bá Phật Giáo; và cũng chưa có một sự 
cải giáo nào đã thực hiện bằng vũ lực, hay 
bằng phương pháp cưỡng bách nào khác. Tuy 
nhiên, đức Phật là nhà truyền giáo hòa bình đầu 
tiên và vĩ đại nhất trên thế gian. 


Aldous Huxley (23) đã viết: “Trong các tôn 
giáo lớn trên thế giới, duy nhất chỉ có Phật 
Giáo đã truyền đạomà không có sự ngược 
đãi, kiểm duyệt hay điễu tra ”. 


Lord Russell (24) ghi nhận: “7rong các tôn 
giáo lớn của lịch sử, tôi thích Phát Giáo, đặc 
biệt ở hình thứcnguyên thí, bởi vì nó có rất Ít sự 
ngược đãi ”. 


Dưới danh nghĩa của Phật Giáo, không có 
nơi thờ phượng nào đã bị nhuốm đỏ bởi máu vô 
tội của Hypatia (25) và cũng không có một triết 
gia nào như Bruno (26) đã bị thiêu sống. 


Phật Giáo chú trọng trí thức hơn tình cảm. Phật 
Giáo chú tâm đên nhân cách của hàng tín 
đô hơn là sức mạnh vê sô lượng. 


Ngày kia, Siha (27), mộttín đồ của Nigantha 
Nataputa (28)đến gầnđức Phậtvà sung 
sướng nghe những lời giảng pháp của đức Thế 
Tôn. Ông liền bày tỏ ý muốn trở thành đệ tử của 
Ngài. Nhưng đức Phật đã khuyên ông ta như 


64 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


sau:- “Nàyvị cưsI, thực ra, ông nên suy 
nghĩ kỹ lại. Một người xuất chúng như ông tốt 
hơn, ông nên suy nghĩ cân thận trước khi hành 
động việc gì”. 


Trưởng giả Siha, khi nghe những lời dạy bất 
ngờ này của đức Phật, ông rất đỗi vui mừng, và 
thưa: “Bạch đức Thế Tôn, nếu con xin làm đệ 
tử của một giáo chủ khác, các tín đồ của vị ấy 
sẽ kiệu con đi khắp đường phố và tuyên bố rằng 
nhà triệu phú này đã từ bỏ đạo giáo trước kia 
của mình đểđi theotôn giáo của họ. 
Nhưng bạch đức Thế Tôn, Ngài thì khuyên con 
nên về suy nghĩ lại. Nghe lời giáo huắnnảy, con 
lại càng tôn kính Ngài hơn. Lần thứ nhì, kính 
bạch đức Như Lai, con xin được quy y Phật, 
Pháp, và Tăng”. 


Phật Giáothấm nhuằntinh thằntự dotìm 
hiểu và quãng đại khoan dung. Đó là giáo 
pháp của tinh thằnrộng mở và tâm hồn thiện 
cảm; một giáo lý chiều sáng và sưởi âm toàn 
thể vũ trụ bằng cả ánh đưốc trí tuệ và lòng từ bị; 
và chiếu rực hào quang của mình trên khắp tất 
cảchúng sanhđangtranh đấulặn hụp 
trong biển luân hồi sanh tử. 


Đức Phật TẬC khoan hồng, Ngài không bao giờ 
dùng uy quyền để ban hành những giới điều răn 
câm cho hàng đệ tử của Ngài. Thay vì dùng 
thể sai khiến, đức Phật dạy: - “Con nên làm 


65 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


điều này, con không nên làm điều kia”. Ngài 
không truyền lịnh mà chỉ khuyên bảo. Lòng 
từ bi này của đức Phật đã bao trùm khắpmọi 
người nam nữ và tất cả chúng sanh. 


Đức Phật là người đầu tiên đã có gắng hủy bỏ 
chế độ mua bán người nô lệ, và mạnh mẽ phản 
đối hệ thống giai cấp suy đồi, mà nó đã bắt 
rễ sâu xa trong lòngxã hội Ấn Độ. Đức 
Phật dạy không phải do sự sanh trưởng, con 
người trở nên kẻ hạ tiện hay cao quý, mà chính 
do hành động của họ. Theo Phật Giáo, đẳng cấp 
hay chủng tộc không phải là điều kiện tiên 
quyếtđể cho việc một người có thể trở 
thànhPhật tử hay được thu nhận và Giáo Hội. 
Dân đánh cá, người hốt rác, gái giang hồ, cùng 
với các chiến sĩ vàđạo sĩBà La 
Môn (Brahmins) đều đượcty  dochấp 
nhận vào Giáo Hội; bình đẳng hưởng mọi đặc 
quyên, địa vị và phẩm trật. 


Chăng hạn, Ngài Upali - Ưu Bà Ly (29) là thợ 
cạo, đã được tuyển chọn, trong số nhiều thánh 
tăng khác, làm vị trưởng lão, tụng đọc lại các 
luật giới (Vinaya) của Phật. Ngài Sunita (30), 
một công nhân quét đường rụt rè, người chứng 
đắcquảA La Hán, đã được đức Phậtthu 
nhận vào Giáo Đoàn. Ông Angulimala (31), tên 
cướp hung bạo đã chịu hàng phục đi theo đức 
Phật. Ông Alavaka (32) tàn ác, đã quy y đức 
Thế Tôn và trở thành một bậc Thánh. Cô 


66 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


gáigiang hỗ Ambapali (33) được thu 
nhận vào Giáo Hội, và đã đắc quả A La Hán. 
Những trường hợp như thế, có thể tìm thấy rất 
nhiều trong Tam Tạng kinh điển; chứng tỏ rằng 
cánh cửa của Phật Giáo rộng mở cho tất cả mọi 
người, không phân biệt giai cấp, màu da hay 
chức vỊ. 


Đức Phật cũng đã nâng cao địa vị của hàng nữ 
giới bị khinh miệt, và không chỉ giúp họ tiễn lên 
đóng vai trò quan trọng trong xã hội, mà Ngài 
đã thành lập một Giáo Hội đầu tiên dành cho 
hàng phụ nữ xuất gia, với đầy đủ các giới luật. 


Đức Phật không khinh rẻ nữ giới, mà chỉ ghi 
nhậnbản chấtyếêu đuốicủa họ. Ngài công 
nhận thiện tâmnơi cả hai giới nam nữ, và đức 
Phật đặt họ vào đúngvị trícủa mỗi giới 
trong giáo pháp của Ngài. Nam hay nữ không 
phải là chướng ngại cho việc chứng đắc Thánh 
quả. 


Từ ngữ Pali “Matugama” đôi khi được dùng để 
chỉ cho nữ giới, có nghĩa là người mẹ, hay xã 
hội của những bả mẹ. 


Làm mẹ, ngườiphụ nữđã chiếm một địa 
vị danh dự trong Phật Giáo. Cả đến người vợ 
cũng được xem như “người bạn tốt nhất” của 
chồng. 


67 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Thật là một sự phê bình vội vã và thiên vị, khi 
người ta than trách Phật Giáo không thân 
thiện với nữ giới. Mặc dù đầu tiên, vì những lý 
dothích đáng đức Phậtđã từ chối không 
chấp nhận cho phụ nữ vào Giáo Hội (xuất gia); 
nhưng về sau, Ngài đã tùy thuận theo lời thỉnh 
cầu của bàdi mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề- 
PaJapat Gotami (34), và thành lập Giáo Hội Tỳ 
Kheo Ni(Bhikkhum). Như các đứcA La 
Hán Xá Lợi Phất(Sariputta) và Mục Kiền 
Liên (Moggallana) là haiđại đệ tử của Giáo 
Hội chư Tăng, đức Phật đã đề cử hai vị A La 
Hán Khema (35) và Uppalavanna (36) làm thủ 
chúng của Giáo Hội Tỳ Kheo Ni. Nhiều vị 
nữ đệ tử khác, cũng được đức Phật liệt vào 
hàng ưu tú và nhiệt thành của Ngài. 


Một hôm nọ,đức Phậtđã khuyên vua 
nước Kiều Tát La- Kosala (37) người cảm 
thấy không vui khi nghe tin hoàng hậu vừa hạ 
sanh công chúa: 


“Tâu Đại Vương, một bé gái, có khi còn tốt 
hơn là sinh một châu trai `. 


Nhiều phụ nữ, vốn bị lãng quên, đã tỏ ra xuất 
chúng trong mọi phương diện, và đạt được sự 
giải thoát, nhờ thực hành theo giáo pháp và gia 
nhập Giáo Hội (Tỳ Kheo NI). Trong Giáo 
Hội mới nảy, về sau,chứng tỏđã mang lại 
nguồn hạnh phúc lớn lao cho nhiều phụ nữ, 


68 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


hoàng hậu, công chúa, tiểu thơ trong hảng quý 
tộc; các bà quả phụ, những bà mẹ cô đơn, 
các phụ nữ khốn cùng, cho đến hạng gái giang 
hồđáng thương - tất cả, không phân biệt đăng 
cấp hay chức vị, đều cùng nhau gặp gỡ, vui 
hưởng hoàn toàn nguồn hạnh phúc vàan lạc; 
cũng như được hấp thụ không khí tự do, mà đã 
không tìm thây nơi những người sống giam 
hãm ở các lầu son và điện ngọc. 


Chính đức Phật cũng ngăn cấm sự giết hại 
các thú vật, và khuyên những đệ tử nên trải lòng 
từ (Metta) đến mọi chúng sanh - ngay cả đối với 
những sinh vật bé nhỏ nhất (côn trùng) đang bò 
dưới chân. Không ai có quyền hay lý do gì 
để sát hại mạng sống của kẻ khác, bởi vì sự 
sông là quý báu đối với tất cả mọi người. 


Một người Phật tửchân chánh nên thực 
hành tâm từ đối với mọi chúng sanh, và tự 
mình đồng hóa với tất cả, không phân biệt giai 
cấp, chủng tộc hay giống phái (nam nữ. 


Chính lòng từ này của Phật Giáo đã phá bỏ mọi 
hàng rào ngăn cách giữa người và người. Không 
có lýdo gì khiến mình phải sống xa kẻ khác, chỉ 
vì họ không cùng tín ngưỡng hay khác quốc gia. 
Trên bia ký (Edict) đầy lòng khoan dung cao cả, 
đặt nền tảng ở các kinh Culla-Vyuha và Maha- 
Vvuha, vua A-Dục - Asoka (38) đã bảo: “Chỉ có 
sự hòa hợp là tốt đẹp nhất; như vậy, có nghĩa 


69 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


là mọi người nên vui lòng lắng tai nghe giáo 
lý của những kẻ khác giảng truyện”. 


Phật Giáo không giới hạn trong bất cứ một quốc 
giahay dân tộc đặc biệt nào. Mà đạo Phật là 
của toàn thể (mọi người). Phật Giáo không phải 
là quốc gia chủ nghĩa, hay nói khác, là một hình 
thức của hệ thống giai cấp, được thiết lập trên 
một nền tảng rộng rãi hơn. Phật Giáo, nếu được 
phép gọi như vậy, là một siêu chủ nghĩa quốc 
g1a. 


Đối với người Phật tử, không có người thân kẻ 
sơ, không có người thù nghịch hay xa lạ, không 
có ai phản bội hay không thể tiếp xúc với họ; 
vì lòng từ bi bao la với sự thông cảm hiểu biết, 
đã được xây dựng trên tình huynh đệ giữa tất cả 
mọi chúng sanh. Người Phật tử chân chính là 
một công dân của thế giới. Họ xem toàn thế 
giớinhư quê hương, và tất cả là thân 
bằng quyên thuộc của họ. 


Cho nên, duy nhất có Phật Giáo mới gồm đủ 
các đức tánhkhoan dung, không xâm 
lược, thuần lý, thực nghiệm, công hiệu và đại 
đồng. Phật Giáo là một ảnh hưởng cao quý nhất 
trong mọi ảnh hưởng thống hợp, và là một năng 
lực độc nhất có thểnâng cao thế giới (con 
người). 


70 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Trên đây là một vài đặc điểm của Phật Giáo, và 
tong nhữnggiáo lý căn bản của Phật 
Giáo, chúng ta có thể nói là - thuyết Nghiệp 
Báo(Kamma) hay LuậtĐạo Lý Nhân 
Quả,Giáo Lý Luân Hồi Vô Ngã (Anatta) 
và Niết Bàn (Nibbana). 


SOME SALIENT FEATURES OF BUIDDHISM 


The foundations of Buddhism are the four 
Noble Truths - namely, Suffering (the raison 
đêtre of Buddhism), 1ts cause, 1.e. Craving, 1ts 
end 1e. Nibbana, (the Summum Bonum of 
Buddhism), and the Middle Way. 


What 1s the Noble Truth of Suffering? 


"Birth 1s suffering, old age 1s suffering, disease 
1s suffering, death 1s suffering, to be united with 
the unpleasant 1s suffering, to be separated from 
the pleasant 1s suffering, not to receive what one 
craves for 1s suffering, and the five Aggregates 
Of Attachment are suffering”. 


What ¡is the Noble Truth of the Cause of 
Suffering? 


"I( 1s the craving which leads from rebrrth to 
rebirth accompamied by lust of passion, which 
delights now here now there; 1t 1s the craving 
for sensual pleasures (Kamatanha), for 
exIistence (Bhavatanha) and for annihilation 
(Vibhavatanha)”. 


71 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


What 1s the Noble Truth of the Annihilation of 
Suffering? 


"It 1s the remainderlessness, total annihilatlon of 
ths very craving, the forsaking of 1t, the 
breaking loose, fleeIng, deliverance from 1t” 


What 1s the Noble Truth of the Path leading to 
the Annihilation of Suffering? 


"IL 1s the Noble Eightfold Path which consIsts of 
riph( understanding, riph(t though(s, right 
speech, righ( action, righ( livelihood, right 
endeavor, riph( mindfulness, and right 
Concentration”. 


Whether the Buddhas arlse or not these four 
Truths exIst In the universe. The Buddhas only 
reveal these Truths which lay hidden In the dark 
abyss of time. 


ScIentifically interpreted, the Dhamma may be 
called the law of cause and effect. These two 
embrace the entire body of the Buddhas 
Teachings. 


The first three represent the philosophy of 
Buddhism; the fourth represents the ethics of 
Buddhism, based on that philosophy. AlI these 
four truths are dependent on this body 1tself. 
The Buddhas states: “In this very one-fathom 
long body along with perceptions and thoughts 
do I proclaim the world, the origin of the world, 
the end of the world and the path leading to the 


72 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


end of the world." Here the term world 1s 
applied to suffering. 


Buddhism rests on the pivot of sorrow. But 1t 
does not thereby follow that Buddhism 1s 
p€essimistic. It 1s neither totally pessimistic nor 
totally optimistic, but, on the contrary, 1t teaches 
a truth that lies midway between them. One 
would be Justified In calling the Buddha a 
pessimist 1ƒ He had only enunciated the Truth of 
suffering without suggesting a means to put an 
end to 1t. The Buddha perceived the unIversality 
Of sorrow and did prescribe a panacea for this 
universal sickness of humamty. The highest 
conceivable happiness, according to the 
Buddha, 1s Nibbana, whiích 1s the total 
extinction of suffering. 


The author of the article on Pessimism 1n the 
Encyclopedia Briannica writes: "Pessimism 
denotes an attitude of hopelessness towards life, 
a Vvague general opinion that pain and evil 
predominate In human affairs. The original 
doctrine of the Buddha 1s In fact as optImIstic as 
any optimism of the West. To call 1t pessimism 
1s merely to apply to 1t a Characteristically 
Westerrn principle to whiích happiness 1s 
Impossible without personalty. The true 
Buddhist looks forward with enthuslasm to 
absorption 1nto eternal blIss". 


73 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Ordinarily the enJoyment oŸ sensual pleasures 1s 
the highest and only happiness of the average 
man. There 1s no doubt a kind of momenftary 
happiness 1n the anticipatlon, gratificatlon and 
reftrospecion of  such fleeting material 
pleasures, but they are 1llusive and temporary. 
According to the Buddha non-attachment 1s a 
øreater blIss. 


The Buddha does not expect His followers to 
be constanfly pondering on suffering and lead a 
miserable unhappy life. He exhorts them to be 
always happy and cheerful, for zest (PItHI) 1s one 
Of the factors of Enlightenment. 


Real happiness 1s found within, and 1s not to be 
defined In terms of wealth, children, honours or 
Invasions. If such possessions are misdirected, 
forcibly or unJustly obtained, mis-appropriated 
or even viewed with attachment, they will be a 
SOurce of paIn and sorrow to the possessSors. 


Instead of tryimng to ratlonalise suffering, 
Buddhism takes suffering for granted and seeks 
the cause to eradicate 1t. Suffering exIsts as long 
as there 1s craving. lt can only be annihilated by 
trading the Noble Eightfold Path and attainng 
the supreme bliss of NÑibbana. 


These four Truths can be veriied by 
experience. Hence the "Buddha Dhamma” 1s 
not based on the fear of the unknown, but 1s 
founded on the bedrock of facts which can be 


74 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


tested by ourselves and verifled by experlence. 
Buddhism 1s, therefore, ratlonal and Intensely 
practical. 


Such a ratlonal and practical system cannot 
contain mysterles or esoteric doctrines. Blind 
faith, therefore, 1s foreign to Buddhism. Where 
there 1s no blind faith there cannot be any 
COerclon or persecution or fanaticism. To the 
unique credit of Buddhism 1t must be said that 
throughout 1ts peaceful march of 2500 years no 
drop of blood was shed 1n the name of the 
Buddha, no mightyý monarch wielded his 
powerful sword to propagate the Dhamma, and 
no conversion was made either by force or by 
repulsive methods. Yet, the Buddha was the 
first and the greatest missionary that lived on 
earth. 


Aldous Huxley writes: - "Alone of all the great 
world religions Buddhism made 1ts way without 
pe€rsecufion, censorshIp or InquIsition”. 


Lord Russel remarks: - "Of the great relipIlons 
of history, I prefer Buddhism, especially In 1ts 
earllest form; because 1t has had the smallest 
element of persecutIion”. 


In the name of Buddhism no altar was reddened 
with the blood of a Hyparia, no Bruno was 
burnt alive. 


75 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Buddhism appeals more to the 1ntellect than to 
the emotion. Ït 1s concerned more wi(h the 
character of the devotees than with therr 
numerical strength. 


On on occasion S1 ha, a follower of Nigantha 
Nataputta, approached the Buddha and was so 
pleased with the Buddhas exposition of the 
Dhamma that he Instantly expressed his desire 
to become a follower of the Buddha. But the 
Buddha cautioned him, saying: - "Of a verity, 
householder, make a thorough 1nvestigation. It 
1s well for a distinguished man like you to (first) 
make a thorough 1nvestigation”. 


Siha, who was overJjoyed at this unexpected 
remark of the Buddha, said: “Lord, had I been a 
follower of another religion, 1ts adherents would 
have taken me round the streets 1n a procession 
proclaiming that such and such a millionalre 
had renounced his former faith and embraced 
theirs. But, Lord, Your Reverence advIses me to 
Investigate further. The more pleased am I with 
this remark of yours. For the second time, Lord, 
I seek refuge In the Buddha, Dhamma and the 
Sangha". 


Buddhism 1s saturated with this spirit of free 
ingury and complete tolerance. I( 1s the 
teaching of the open mind and the sympathetic 
heart, which, liphting and warming the whole 
universe with 1s fwin rays of wisdom and 


76 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


compassion, sheds 1s genial glow on every 
being struggling in the ocean of bírth and 
death. 


The Buddha was so tolerant that He did not 
even exercise His power to ø1ve commandments 
to His lay followers. Instead of using the 
Imperative, He said: - “lt behoves you to do 
this”.lt behoves you not to do this". He 
commands not but does exhort. This tolerance 
the Buddha extended to men, women and all 
living beIngs. 


l( was the Buddha who first attempted to 
abolish slavery and vehemently protested 
against the degrading caste - system which was 
firmly rooted In the soil of India. In the Word of 
the Buddha It 1s not by mere birth one becomes 
an outcast or a noble, but by one's actions. Caste 
or colour does not preclude one from becoming 
a Buddhist or from entering the (Order. 
Fishermen, scavengers, courtesans, together 
with warrors and Brahmins, were fÍreely 
admited to the Order and enJoyed equal 
privileges and were also gIven posilons of 
rank. 


Upali, the barber for Instance, was made 1n 
preference to all others the chief In matfers 
pertaning to XVinaya discipline. The timid 
Sunifa, the scavenger, who attained Arahaship 
was admitted by the Buddha Himself Into the 


Tì 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Order. Angulimala, the robber and criminal, 
was converted to a compassionate saint. The 
fierce Alavaka soupht refuge In the Buddha and 
became a saint The courtesan Ambapali 
entered the Order and attained Arahatship. Such 
instances could easily be multiplied from the 
Tipitaka to show that the portals of Buddhism 
were wide open to all, Irrespective of caste, 
colour or rank. 


It was also the Buddha who raised the status of 
downtrodden women and not only brought them 
to a realizaton of their Importance to soclety 
but also founded the first celibate reliplous 
order for women with rules and regulations. 


The Buddha dịd not humiliate womem but only 
regarded them as feeble by nature. He saw the 
innate good of both men and women and 
assipned to them ther due places on His 
teachng. Sex 1Is no barrler to atfaining 
Sainthood. 


Sometimes the Pali term used to denote women 
1s "Matugama” which means mother-folk or 
SOclety of mothers. 


As a mother, woman holds an honourable place 
in Buddhism. Even the wife 1s regarded as the 
"the best friend” (parama sakha) of the 
husband. 


78 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Hasty crilics are only making ex parte 
statements when they reproach Buddhism with 
being Inimical to women. Although at first the 
Buddha refused to admit women 1nfo the Order 
on reasonable grounds, yet later He yielded to 
the entreatles of His foster-mother, PaJapatI 
Gotami, and founded the Bhikkhumi Order. Just 
as the Arahats Sariputta and Mogsallana were 
made the two chief disciples in the Order of 
monks, even so He appointed Arahats Khema 
and Uppalavanna as the two chief female 
disciples. Many other female discIples too were 
named by the Buddha Himself as His 
distinguished and pIous followers. 


On one occasion the Buddha said to King 
K¡sala who was displeased on hearing that a 
daughter was born to him: - 


“A woman child, O Lord of men, may prove 
even a better offspring than a male”. 


Many women, who otherwIse would have fallen 
no oblivion, distinguished themselves 1n 
Various ways, and gained theIr emancipation by 
following the Dhamma and entering the Order. 
In this new Order, which later proved to be a 
øreat blessing to many women, queens, 
pñncesses, daughters of noble families, 
widows, bereaved mothers, destitute women, 
pItlable courtesans - all, desplte their caste or 
rank, met on a common platform, enJoyed 


79 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


perfect consolation and peace, and breathed that 
Íree atmosphere which 1s denied to those 
cloistered 1n cottages and palatial manslons. 


It was also the Buddha who banned the sacrIfice 
Of poor beasts and admonished His followers to 
extend their loving kindness (Metta) to all 
living beings - even to the tiniest creature that 
crawls at ones feet. No man has the power or 
the right to destroy the life of another as life 1s 
precIous to all. 


A genuine Buddhist would exercise this loving- 
kimdness towards every living being and 
identify himself with all, making no distinction 
whatsoever with regard to caste, colOur or sex. 


It 1s this Buddhist Metta that attempts to break 
all the barriers which separate one from another. 
There 1s no reason to keep aloof from others 
merely because they belong to  another 
p€rsuaslon or another nationality. In that noble 
Toleration Edict which 1s based on Culla-Vyãha 
and MahaVyãha Sutas, Asoka says: 
“Concourse alone 1s best, that 1s, all should 
harken willingly to the doctrine professed by 
others". 


Buddhism 1s not confined to any country or any 
particular natlon. I( 1s universal. I( 1s not 
nationalism which, in other words, 1s another 
form of caste system founded on a wider bass. 


80 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Buddhism, If 1t be permitted to say sO, 1S 
supernatIionalism. 


To a Buddhist there 1s no far or near, no enemy 
Or foreigner, no renegade or untouchable, since 
universal love realised through understanding 
has established the brotherhood of all living 
beings. A real Buddhist 1s a c1tIzen of the world. 
He regards the whole world as his motherland 
and all as his brothers and sIsters. 


Buddhism, 1s, therefore, unique, mainly owing 
to 1s tolerance, non-agsressiveness, ratlonality, 
practicability, efficacy and universality. It 1s the 
noblest of all unifying Influences and the only 
lever that can uplift the world. 


These are some of the salient features Of 
Buddhism, and amongst some of the 
fundamental doctrines may be said - Kamma or 
the Law of Moral Causation, the Doctrine of 
Rebrrth, Anatta and Nibbana. 


g1 


NGHIỆP BÁO HAY LUẬT NHÂN QUÁ 


Chúng tađang sống trongmột thế giới 
hoàntoản mắấtquân bình.Chúng tanhận 
thấy con người với những sự bắt bình đăng, vận 
mạng khác nhau; và đủ loại chúng sanh hiện 
hữu trong vũ trụ. Chúng ta thấy người này sinh 
vào cảnh giàu sang với trí tuệthông minh đạo 
đức, và cơ thể khỏe mạnh; trong khi kẻ khác 
gặp cảnh nghèo hèn, khổ cực. Có người nhân 
đức và thánh thiện, nhưng trái lại họ thường gặp 
điều không may. Thế giới ác nghiệt diễn ra trái 
với tham vọng và ước muốn của họ. Họ chịu 
sự nghèo khổ, mặc dù lòng họ thành 
thực và hiểu thảo. Có kẻ xấu xa, khờ dại, nhưng 
lại luôn luôn gặp may. Họ được hưởng mọi 
điều ân huệ, mặc dù họ có những khuyết điểm 
và sông cuộc đời tội lỗi. 


82 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Chúng ta có thể hỏi tại sao người này sinh 
ra thấp hèn, kẻ khác lại giàu sang? Tại sao có 
người phải sớm xa lìa bản tay của bà mẹ thân 
yêu, khi họ chỉ được vài tuôi; và người khác lại 
chết giữa tuôi hoa niên, hoặc vào tuổi 80 hay 
100? Tại sao có người sinh ra bị ốm đau và tật 
nguyễn, có người lại cường lực và khỏe mạnh? 
Tại sao có người đẹp đẽ, có kẻ xấu xa và gớm 
guốc, ai cũng chán ghét? Tại sao người này sinh 
trưởng trong sự giàu sang, và kẻ khác lại gặp 
cảnh nghèo túng, ngập tràn khô đau? Tại sao có 
người sinh ra là triệu phú, kẻ khác lại bần cùng? 
Tại sao người này thông minh, người kia lại ngu 
đốt? Tại sao có người sinh ra với bẩm 
tính thánh thiện, và có kẻ tánh tình lại độc ác? 
Tại sao vài người đã trở thành nhà ngữ học, 
nghệ sĩ, toán học hay nhạc sĩ từ lúc còn nhỏ? 
Tại sao có người vừa sinh ra đã mù, điếc và tật 
nguyền? Tại sao có những trẻ em vừa mở 
mắt chào đờiđã được hưởng mọi phước lành và 
có em lại bị xem như một tội khổ? 


Đây là những vấn đề làm bận tâm trí của những 
ngườihiểu biết Làm saochúng ta giải 
thích được mọi sự khác biệt ở thế gian và những 
bất công trong nhân loại? 


Phải chăng đó là do kết quả của sự may 
rủi hay ngâầu nhiên mù quáng? 


83 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Trong thế gian này, không có việc gì xảy ra do 
bởi sự tình cờ hay ngầu nhiên mù quáng. Nếu 
bảo rằng mọi điều xảy đến đều do SỰ ngẫu 
nhiên thì cũng chăng khác gì nói cuốn sách 
này tự nhiên nó sinh ra. Nói một cách chính 
xác, không có điều chi xảy ra cho người nào mà 
không do người đó gây ra nguyên nhân này 
hay nguyên nhân khác. 


Có thê nào bảo đó là ý muôn của một đâng Tạo 
Hóa vô trách nhiệm? 


Ông Huxley nói: “Nếu chúng ta tin rằng có một 
nhân vật nào cố tâm tạo nên cái vũ trụ kỳ 
diệu này, thì theo ý tôi,rõ ràng nhân vật ấy 
không cótừ thiệnvà công bình; mà theo 
nghĩa phổ thông của danh từ, nhân vật ấy lại 
còn xấu ác và bất công”. 


Theo ông Einstein (39): “Nếu nhân vật (Thượng 
Để) ấy là toàn năng, thì mọi điều xảy ra, bao 
gôm các hành động, tư tưởng, cảm giác, và ước 
muôn của con người, thảy đều do Ngài tạo tác; 
vậy làm sao ta có thể nghĩ rằng con người phải 
chịu trách nhiệm về những hành động và tư 
tưởng của mình trứơc một đắng Toàn Năng? 


“Khi đưa ra những hình phạt và phần thưởng, 


thì chính nhân vật ấy, trong một phạm vi nào 
đó, cũng đã tự xét xử lây mình. Làm sao sự 


S4 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


kiện này phù hợp được vời lòng từ thiện và đức 
tánh chánh trực mà ta đã quy gán cho Ngài? 


“Theo những nguyên tắcthần học,con 
người được sinh ra một cách độc đoán mà 
không có sự ước muốn của nó; và khi ra 
đời, con người hoặc được hưởng phước báu hay 
chu sựtrừng phạtvĩnh viễn. Từ đó,con 
người dù thiện hay ác, hạnh phúc hay đau khô, 
cao sang hay thấp hèn, từ bước đầu trong tiễn 
trình sinh racho đến lúc thở hơi cuôi cùng, 
không ai chú ý đến những ham muốn, ước 
nguyện, tham vọng, sự đấu tranh hay những 
lời cầu nguyện chân thành của một cá nhân. Đó 
là thuyết định mạng của thần học” (Spencer 
LewIs). 


Theo Charles Bradlaugh: - “Sự hiện hữu của tội 
lỗi là một trở ngại khủng khiếp đối với người 
tin vào Thượng Đé. Khổ đau, khốn cùng, tội 
ác nghèo đóiđã chống đối sự biện hộ cho 
lòng bác ái vĩnh cửu; và thách đồ một câu giải 
đáp vững chắc về lời tuyên bố của đắng Thượng 
Đề được xem như toàn thiện, toàn trí và toàn 
năng”. 


Theo lời của ông Schopenhauer: - “AI tự cho 
rằng mình sinh ra từ hư không, cũng phải nghĩ 
rằng mình sẽ trở thành hư không; và như thế, 
trước khi ra đời, họ đã có một quá khứ và tương 


85 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


lai đó, mình không bao giờ ngừng sống, thật là 
một ý nghĩ quái dị. 


“Nếu sanh là khởi điểm tuyệt đối, thì chết hắn 
phải là sự chấm dứt tuyệt đối; và bảo rằng con 
người sinh ra từ hư vô, tất yêu dẫn đến kết 
luận rằng sau khi chết tuyệt đối không còn gì 
nữa”. 


Khi thảo luận đến vẫn đề nỗi khổ đau của nhân 
loại và Thượng Đề, giáo sư J.B.S.Haldane viết: 
- “Hoặc đau khổ là điều cần thiết cho sự hoàn 
thiệntâm tánhcon người, hoặc Thượng 
Đề không phải Toàn Năng. Có người đau khổ ít 
nhưng tâm tánh rất tốt, nhờ diễm phúc của dòng 
họvà được sinh vào nhàgia giáo. Sự 
kiện này bác bỏ lý thuyết thứ nhất. Còn về điểm 
thứ hai bị đánh đồ vì lẽ nếu nhìn vũ trụtoàn 
diện, ta sẽ thấy có vài khiếm khuyết cần bổ túc 
bởi sự quyết định của thần linh. Và đắng sáng 
tạocó thê tạo nên mọi việc theo ý muốn”. 


Lord Russell bày tỏ: “Người ta bảo rằng thế 
giới được sáng tạo bởi Thượng Đề, là đẳng toàn 
thiện và toàn năng. Ngài dựng nên thế giới mà 
Ngài đã thấy trước trong đó chứa đầy khổ đau 
và phiền não Cho nên Ngài chịu trách 
nhiệm về tất cả mọi điều ấy. Thật là vô 
ích đê biện minhrằng sựđau khổ trong thế 
gianlà dotội lỗi Nếu Thượng Đế biết 
trước những tội ác màcon người sẽ vi phạm, 


§6 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


hăn nhiên Ngài phải chịu trách nhiệm về mọi 
kết quả của những tội lỗi ấy, khi Ngài quyết 
định tạo ra con người”. 


Trong bài thơ cổ nhan đề “Tuyệt vọng” 
(Despamr) củathi hào Lord Tennyson, ông 
đã can đảm tấn công Thượng Đé, là nhân vật đã 
nói, và được ghi trong tập Isaiah (XIV,7): “Ta 
tạo hòa bình và tội lỗi”. 


“Thế nào! Phải chăng tôi nên gọi đó là tình 
thương vô hạn đãphục vụ quá tt đẹp cho 
chúng ta? 


Hay đúng hơn là sự dã manvô tận đã tạo 
nên địa ngục trường cửu, 


Đã tạo ra chúng ta, đã biệt chúng ta, đã phán 
xét chúng ta, và làm mọi việc theo ý muôn của 
riêngmình. 


Hơn nữa là bà mẹ vô tri, tàn ác không bao giờ 
thâu nghe lời than thở của chúng ta”. 


Chắc chắn ch: thuyết. của chủ trương rằng tất 
cả nhân loại đều tội lỗi và phạm tội truyền kiếp 
của Adam là một sự thách đồ đối với công lý, 
lòng bác ái, tình thương và tánh công bình vạn 
năng”. 


87 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Những tác giảthời xưađã nhứt quyết bảo 
rằng Thượng Đề đã tạo ra con người theo hình 
ảnhcủa mình. Một vàitư tưởng gia hiện 
đại, trái lại, nói rằng chính con 
người tạo Thượng: Đề theo hình ảnh của mình. 
Với sự phát triển của nền văn minh, quan 
niệm về Thượng Để cũng được ngày càng cải 
thiện. 


Dù sao, ta không thể quan niệm có một nhân vật 
như thê hiện hữu hoặc ở trong hay ngoài vũ trụ. 


Sự khác biệt này phải chăng do truyền 
thống và giới thân cận? Ta phải thừa 
nhận răng hiện tượng lý hóa do các nhà khoa 
học phát minh đã giải thích được một phần vấn 
để, nhưng các hiện tượng lý hóa đó không 
thể giải đáp căn bản sự khác biệt tế nhị và bất 
đồng rộng lớn giữa những cá nhân. Tại sao hai 
em bé sinh đôi có thân hình giống nhau, thường 
tánh chất của mỗi em lại khác, trí tuệ và tánh 
nết lại hoàn toàn khác biệt? 


Riêng thuyếttruyền thốngkhông thể giải 
thích được những sự sai khác sâu rộng này. 
Đúng ra, nó giải đáp những điểm giống nhau 
nhiều hơn là chứng minh những chỗ bất đồng. 
Hạt thai chủng lý hóa cực nhỏ bằng khoảng 
1/30.000.000 inchthừa hưởng củacha mẹ, 
chỉgiải thíchđược một phẩnthể chất căn 
bản của con người. Đối với sự khác biệt về tinh 


88 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


thần trí tuệvàđạo đức,phức tạp và tế 
nhị hơn, chúng ta cần đến nhiều sự giải rõ khác. 
Thuyết truyền thống không thê giải thích đầy đủ 
được tại sao một đứa con tàn ác lại sinh ra 
tronggia đình lương thiện; và một thánh 
nhân hay một người đạo đức sinh 
trưởngtrong gia đình xấu xa, cũng như trường 
hợp của những thần đồng, các bậc thiên tài và 
những vị đại giáochủ. 


Theo Phật Giáo, sự sai khác này không những 
chỉ do truyền thống, giới thân cận, “bản tính 
và sự giáodưỡng”, nhưng cũng chính do nghiệp 
báo của chúng ta, hay nói cách khác, do kết quả 
của những hành động chúng ta gây ra trong quá 
khứ và hiện tại. Chính chúng ta phải chịu trách 
nhiệm về những hành động, sự hạnh 
phúc và đau khổ của chúng ta. Chính ta tạo 
nên địa ngục cho ta. Chính taxây dựng thiên 
đường cho chúng ta. Chúng talà những kiến 
trúc sư xây dựng vận mạng của chúng ta. Nói 
tóm, chính chúng ta tạo nên nghiệp 
báo của chúng ta. 


Một hôm nọ, có chàng thanh niên tên 
Subha đến gần đức Phật, và hỏi tại sao và 
donguyên nhânnào mà trongthế gian có 
những cảnh huống bắt đồng cao và thấp. 


Subbha bạch rằng: “Tại sao con thấy trong nhân 
loại có người yêu, có người thọ, người mạnh 


89 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


khỏevà người bệnh hoạn, người đẹp đẽ và 
người xấu ẨXÍ; người có thế lực và người không 
có uy quyền; có người nghèo khổ, kẻ phú quý; 
có người sinh trong gia đình thấp hèn, và có kẻ 
thuộc hạng cao sang; có người dốt nát, và có kẻ 
thông minh”. 


Đức Phật văn tắt trả lời như sau: “Tất cả chúng 
sanh đều mang theo cái nghiệp (Kamma) của 
chính mình, như một di sản, một căn nguyên 
như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính 
cái nghiệp đã phân chia ra tình trạng cao và thấp 
của mọi chúng sanh”. 


Rồi đức Phật giải thích nguyên nhân của những 
sự khác biệt đó đúng theo luật nhân quả. 


Như vậy, theoquan điểm của Phật Giáo, 
sự chênh lệch về tinh thần, trí tuệ, đạo đức và 
bằm tính của chúng ta, phần lớn do các hành 
động và khuynh hướng của chúng ta, trong quá 
khứ và hiện tại. 


Nghiệp theo nghĩa đen là hành động; nhưng, 
theo nghĩa rốt ráo của nó, là tác ý, thiện và bất 
thiện. Nghiệp gồm có hai loại tốt và xấu. Tốt 
đem lại tốt. Xâu đem lại xấu. Cái gì giống nhau 
thu hút nhau. Đó là định luật Nghiệp Báo. 


Như người Tây Phương gọi “Nghiệp” là “ảnh 
hưởng của hành động.” 


90 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Chúng ta gặt những gì chúng ta đã gieo. Chúng 
ta đã gieo nhân tức chúng ta phải hái quả, lúc 
này, nơi này; hay lúc khác, nơi khác. Nói một 
cách, hiện tại chúng ta phải nhận lấy kết quả 
của hành động chúng ta đã gây ra trong quá 
khứ; tương lai chúng ta sẽ gánh chịu kết quả 
của hành động chúng ta tạo nên trong hiện tại. 
Trong một nghĩa khác,hiện tại của chúng 
ta khônghoàn toànlà kết quả của chúng 
tatrong quá khứ; và trong tương lai của chúng 
ta khôngtuyệt đốilà kết quả của chúng 
ta trong hiện tại. Chắng hạn, một tội phạm hôm 
nay có thê trở thành một thánh nhân ngày mai. 


Phật Giáo chủ trương mọi sự khác biệt (trong 
đời sống) là tùy thuộc nơi Nghiệp (Kamma), 
nhưng Phật Giáo không quả quyết rằng tất cả 
đều do ở Nghiệp. 


Nếu mọi việc đều do nơi Nghiệp thì một người 
sẽ phải luôn luôn xấu vì Nghiệp của họ là xấu. 
Và bệnh nhân khỏi cần đi khám bác sĩ để chữa 
bệnh, vì nếu Nghiệp của họ đã vậy, thì họ sẽ 
được chữa lành. 


Theo Phật Giáo, có năm định luật hay tiến trình 


(Niyamas)chỉ phốithế giớivật chất và tinh 
thần: 


9] 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


1.Kamma Niyama, định luật nhân quả như hành 
động tôt hoặc xâu sẽ dân đên kêt quả thiện hay 
ác. 


2. Utu Niyama,định luậtvề vật lý (không 
hữu cơ) như hiện tượng thời tiêt mưa gió. 


3. Bija Niyama, định luật về thai chủng hay hạt 
giống (định luật vật hữu cơ) như cây lúa do hạt 
lúa; vị ngọt do đường mía hay mật ong tạo nên 
v.v... Thuyết khoa học về tế bảo, bẩm sinh gene 
và sự giống nhau về thê chất của hai trẻ sinh đôi 
đều do luật này chỉ phối. 


4. Citta Niyama, định luật về ý thức hay tâm lý, 
như sự diễn tiên của tâm, năng lực của tâm 
V.V... 


5. Dhamma Niyama, định luật của vạn pháp, 
như các hiện tượng thiên nhiên xảy ra vào lúc 
đản sinh của một vị Bồ Tát trong kiếp sau cùng, 
luật hấp dẫn lực v.v... 


Năm quy luật hay tiến trình kể trên tự nó là 
những định luậtmà theo đó ta có thể giải 
thích mọi hiện tượng tinh thần (tâm lý) cũng 
như vật chất (vật lý). 


Cho nên, Nghiệp Báo chỉ là một trong năm định 
luậtmà nóchi phôi toàn vũ trụ. Tự nó là 
một định luật, và nó không do người nào tạo ra. 


92 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Những định luật thông thường của thiên nhiên, 
như trọng lực không cần phải có ai tạo nên. Nó 
có hiệu lực trong một lãnh vực riêng biệt, không 
chịu ảnh hưởng của một tha lực độc lập nào từ 
bên ngoài. 


Chăng hạn, không ai khiến lửa nóng thì cháy. 
Không ai bắt mực nước phải ngang bằng như 
vậy. Cũng không nhà khoa học nảo quyết 
định nước là gôm có hai Hýt Rô với một Ôc Xy 
hay làm cho nước giá lạnh được. Những điều 
này là do đặc tính tự nhiên của chúng. Nghiệp 
không phải là vận số, cũng không phải định 
mạng khống chế chúng ta do một quyền lực xa 
lạhuyền bí nào, buộc chúng ta phải ngoan 
ngoãn phục tùng. Chính hành động của ta đã tạo 
nên kết quả cho ta; và do đó, con người có khả 
năng thay đổi phần nào nghiệp _ lực của 
mình. Chuyển đổi đến mức độ nào, điều ấy tùy 
thuộc nơi ta. 


Chúng ta cũng không thể dùng các từ ngữ như 
sự ban thưởng và trừng phạt để giải thích về vấn 
đề của Nghiệp, vì Phật Giáo không công 
nhậnmột đắng Toản Năngcó quyền điều 
khiển con người và ban ân hay giáng họa cho 
họ. Người Phật tử, trái lại, tin tưởng rằng sự đau 
khổ hay hạnh phúc mà con ngườiphải gánh chịu 
là hậu quả tất nhiên của những hành động thiện 
và ác do chính họ gây ra. Tưởng nên biết rằng 


93 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Nghiệp gôm có cả hai nguyên tắc vừa liên 
tục và báo ứng. 


Nghiệp tự nhiên có khả năng tạo ra quả báo. 
Nhân sanh quả. Quả giải thích nhân. Hột tạo 
nên trái, nhìn trái ta biết hột ra sao, vì cả hai 
(hột và trái) đều có sự tương quan. Cũng như có 
sự liên hệ giữa Nghiệp và nUU báo; “trong nhân 
đã có sẵn mâm giống của quả”. 


Người Phật tửnhận thứchoàn toàn giáo 
lý Nghiệp Báo, không cầu xin kẻ khác để được 
cứu rỗi, nhưng tự tin tưởng chính ta có thê giúp 
ta giải thoát, bởi vì lý Nghiệp Báo dạy rõ mỗi cá 
nhân chịu trách nhiệm(hành động của mình). 


Thuyết Nghiệp Báo đã mang lại cho con 
người niềm an ủi, nguồn hy vọng, tánh tự tin 
vàđạo đứccan đảm Niềm tin nơi Nghiệp 
Báo “làm tăng giá trị của sự tinh tấn, và kích 
thích lòng nhiệt thành”, khiến con người luôn 
luôn có lòng tốt, khoan dung và giúp đỡ (kẻ 
khác). Cũng do niềm tin ở Nghiệp Báo đã nhắc 
nhở con người tránh điều ác, làm việc lành để 
gặp quả tốt; mà không chút sợ hãi sẽ bị trừng 
phạt hay cám dỗ bởi bất cứ sự ban thưởng nào. 


Thuyết Nghiệp Báo có thể giải thích vấn đề khổ 
đau, sự bí ẩn của cái được gọi là SỐ mạng 
hay tiền địnhcủa các tôn giáo; và trên hết, giải 
thích sự bất đồng trong nhân loại. 


94 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Nghiệp Báo và luân hồi được xem như là định 
luật tât nhiên. 


KAMMA OR 
THE LAW OF MORAL CAUSATION 


We are faced with a totally 1ll-balanced world. 
We perceive the inequalitles and mamifold 
destines of men and the numerous grades of 
beings that exist in the universe. We see one 
born Into a condition of affluence, endowed 
with fine mental, moral and physical qualitles 
and another Into a conditon of abJect poverty 
and wre(chedness. Here 1s a man virtuous and 
holy, but, contrary to his expectation, 1ll-luck 1s 
ever ready to greet him. The wicked world runs 
counter to his ambitions and desires. He 1s poor 
and miserable In spite of his honest dealings 
and plety. There 1s another vicious and foolish, 
but accounted to be fortunes darling. He 1s 
rewarded with all forms of favours, despite hIs 
shortcominss and evil modes of Hfe. 


Why, it may be questioned, should one be an 
inferior and another a superior? Why should 
one be wrested from the hands of a fond mother 
when one has scarcely seen as few summers, 
and another should perish In the flower of 
manhood, or at the ripe age of elphty or 
hundred? Why should one be sick and Infirm, 
and another strong and healthy? Why should 


95 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


one be handsome, and another ugly and 
hideous, repulsive to all? Why should one be 
brought up 1n the lap of luxury, and another In 
absolute poverty, steeped 1n misery? Why 
should one be born a millionaire and another a 
pauper? Why should one be a mental prodigy, 
and another an idiot? Why should one be born 
with saintly characteristics, and another with 
crminal tendencles? Why should some be 
linguists, artIsts, mathematiclans or musiclans 
from the very cradle? Why should some be 
congemtally blind, deaf and deformed? Why 
should some be blessed and others cursed from 
their births? 


These are some problems that perplex the minds 
of all thinking men. How are we fo account for 
all this unevenness of the world, this inequality 
of mankind? 


ls 1t due to the work of blind chance or 
accident? 


There 1s nothing in this world that happens by 
blind chance or accident. To say that anything 
happens by chance, 1s no more true than that 
ths book has come here of 1tself. Strictly 
speaking, nothing happens to man that he does 
not deserve for some reason or other. 


Could this be the fiat of an 1rresponsible 
Creator? 


96 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Huxley wries: - "lÝ we are to assume that 
anybody has designedly set this wonderful 
unIverse øoIng, 1 1s perfectly clear to me that he 
1s no more enfirely benevolent and Just, in any 
Iintelligible sense of the words, than that he 1s 
malevolent and unJust”. 


According to Einsteinn: "If this being (God) 1s 
omnipotent, then every occurence, Including 
every human action, every human thought, and 
every human feeling and aspiration 1s also his 
work; how 1s 1t possIble to think of holding men 
responsible for their deeds and thoughts before 
such an Almighty Being? 


"In gIving out punishments and rewards, he 
would to a certain extent be passing Judgment 
on himself. How can this be combined with the 
øoodness and righteousness ascribed to him? 


"According to the theological principles man 1s 
created arbitrarily and without his desire and at 
the moment of his creation 1s either blessed or 
damned eternally. Hence man 1s either good or 
evil, fortune or unfortune, noble or depraved, 
from the first step In the process of his physical 
creaton to the moment of his last breath, 
regardless of his Individual desires, hopes, 
ambitions, struggles or devoted prayers. Such 1s 
theological fatalism”". (Spencer LewIs) 


As Charles Bradlaugh says: - ”The exIstence of 
evil 1s a terrible stumbling block to the Theist. 


97 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Paimn, misery, crime, poverty confront the 
advocate of eternal goodness and challenge with 
unanswerable potency his declaratlon of Detty 
as all-good, all-wise, and all-powerful". 


In the words of Schopenhauer: - “Whoever 
regards himself as having become out of 
nothing must also think that he as having 
become out of nothing must also think that he 
wIll again become nothing; for an eternity has 
passed before he was, and then a second 
eternity had begun, through which he will never 
cease to be, 1s a monstrous thoughit. 


"H birth 1s the absolute beginning, then death 
must be his absolute end; and the assumptilon 
that man 1s made out of nothng leads 
necessarily to the assumption that death 1s his 
absolute end”. 


Commenting on human sufferings and God, 
Prof. J. B. S. Haldane writes: - "Either suffering 
1s needed to perfect human character, or God 1s 
not Almighty. The former theory 1s disproved 
by the fact that some people who have suffered 
very litle but have been fortunate 1n thetr 
ancestry and educatlon have very Íine 
characters. The obJection to the second 1s that 1t 
1s only in connectlon with the unIverse as a 
whole that there 1s any Intellectual gap to be 
filed by the postulaton of a deity. And a 


98 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


creafor could presumably create whatever he or 
1t wanted”. 


Lord Russell states: - “The world, we are told, 
was created by a God who 1s both good and 
omnipotent. Before He created the world He 
foresaw all the pain and misery that 1t would 
confain. He 1s therefore responsIble for all of 1t. 
It 1s useless to argue that the pain 1n the world 1s 
due to sin... IÝ God knew 1n advance the sins of 
which man would be guilty, He was clearly 
responsible for all the consequences of those 
sins when He decided to create man” 


In "Despair", a poem of his old age, Lord 
Tennyson thus boldly attacks God, who, as 
recorded 1n Isaiah, says, "I make peace and 
create evIl”. (Isaiah, XIV. 7). 


"What! I should call on that Infimte love that 
has served us so well? 


Infimte cruelty, rather, that made everlasting 
hell, 


Made us, foreknew us, foredoomed us, and does 
what he will with his own. 


Better our dead brute mother who never has 
heard us groan”. 


Surely "the doctrine that all men are sinners and 
have the essential sin of Adam 1s a challenge to 
Justice, mercy, love and omnipotent fairness". 


99 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Some writers of old authoritatively declared that 
God created man 1n his own 1mage. Some 
modern thinkers state, on the contrary, that man 
created God In his own Iimage. With the growth 
of civilizalon mans concept of God also 
became more and more refined. 


It 1s, however, impossible to conceIve of such a 
being either 1n or outside the unIverse. 


Could this variaton be due to heredity and 
environment? One must admit that all such 
chemico-physical phenomena revealed by 
SclenfIsts, are partly 1nstrumental, but they 
cannot be solely responsible for the subtle 
distinctions and vast differences that exIst 
amonsst 1ndividuals. Yet why should 1dentical 
twins who are physically alike, Inheriting like 
genes, enJoyinng the same privilege of 
upbringing, be very often temperamentally, 
morally and Intellectually totally different? 


Heredity alone cannot account for these vast 
differences. Strictly speaking, 1t accounts more 
plausibly for theIr similaritles than for most of 
the differences. The Infinitesimally minute 
chemico-physilcal germ, which 1s about 30 
millionth part of an inch across, Inherited from 
parents, explains only a portion of man, his 
physical foundaton. With regard to the 
differences we need more enlightenment. The 
theory of heredity cannot give a satisfactory 


100 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


explanation for the birth of a criminal In a long 
line of honourable ancestors, the birth of a saInt 
or a noble man 1n a family of evil repute, for the 
arising of Infant prodigles, men of øgenius and 
øreat relig1ous teachers. 


According to Buddhism this varlation 1s due 
not only to heredity, environment, "nature and 
nurture” but also to our own Kamma, or 1n other 
word, to the result of our own inherited past 
actions and our present deeds. We ourselves are 
responsible for our own deeds, happiness and 
misery. We build our own hells. We create our 
own heavens. We are the architects of our own 
fate. In short we ourselves are our own kamma. 


On one occasion a certain young man named 
Subha approached the Buddha, and questioned 
why and wherefore 1t was that among human 
beings there are the low and high states. 


"For”, said he, ”we find amongst mankind those 
brief life and those of long life, the hale and the 
ailing, the good-looking and the 1lI-looking, the 
powerful and the powerless, the poor and the 
rích, the low-born and the high-born, the 
1gnorant and the Intelligent”. 


The Buddha briefly replied: "Every living being 
has kamma as 1{s Own, 1{s Inherifance, 1ts cause, 
1{s kinsman, 1(s refuge. Kamma 1s that which 
differentiates all living beings Into low and high 
sfates”. 


101 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


He then explained the cause of such differences 
1n accordance with the law of moral causation. 


Thus from a Buddhist standpoint, our present 
mental, Intellectual, moral and temperamental 
differences are mainly due to our own actions 
and tendencIes, both past and present. 


Kamma, literally, means action; but, In 1ts 
ulimate sense, 1t means the meritorlous and 
demeriorlous volion (Kusala Akusala 
Cetana). Kamma consfitutes both good and evIl. 
Good begets good. Evil begets evil. Like 
attracts like. This 1s the law of Kamma. 


As some Westerners prefer to say Kamma 1s 
"actlon-Influence”. 


We reap what we have sown. What we sow we 
reap somewhere or somewhen. Ín one sense we 
are the result of what we were; we wIll be the 
result of what we are. In another sense, we are 
not totally the result of what we were; we will 
not absolutely be the result of what we are. For 
instance, a criminal today may be a saint 
tOmOTTOW. 


Buddhism attributes this varlatlon to Kamma, 
but 1t does not assert that everything 1s due to 
Kamma. 


If everything were due to Kamma, a man must 
ever be bad for It 1s his Kamma to be bad. One 
need not consult a physiclan to be cured of a 


102 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


disease, for If one's Kamma 1s such one wIll be 
cured. 


According to Buddhism, there are five orders or 
processes (Niyamas) whích operate 1n the 
physical and mental realms: - 


1. Kamma Niyama, order of act and result, e.g. 
desrable and undesrable acts produce 
corresponding good and bad results. 


2. Utu Niyama, physical (norganIc) order; e.g. 
seasonal phenomena of winds and raIns. 


3. Bija Niyama, order of germs or seeds; 
(physical organic order) e.g.rice produced from 
rIce-seed, sugary taste from sugar cane or honey 
e(c. The scIentific theory of cells and øgenes and 
the physIcal similarity of twins may be ascribed 
to this order. 


4. Citta Niyama, order of mind or psychic law, 
©.Ø., DfOCesses Of consclousness (Citta Vithl) 
power of mind, etc. 


5. Dhamma Niyama, order of the norm, e.g. the 
natural phenomena occurring at the advent of a 
Bodhisatta in his last birth, gravitation, efc. 


Every mental or physical phenomenon could be 
explained by these all-embracing five orders or 
processes which are laws 1n themselves. 


Kamma 1s, therefore, only one of the five 
orders that prevail In the universe. lt 1s a law 1n 


103 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


1(self, but 1t does not thereby follow that there 
should be a law-giver. Ordinary laws Of nature, 
like gravitation, need no law-gIver. Ít operates 
1n 1s own field without the Intervention of an 
external, independent ruling agency. 


Nobody, for Instance, has decreed that fire 
should burn. Nobody has commanded that 
water should seek 1ts own level. No sclentist has 
ordered that water should consist of H2O, and 
that coldness should be one of 1ts properties. 
These are their Intrinsic characteristics. Kamma 
1s neither fate nor predestination imposed upon 
us by some mysterlous unknown pOWer fO 
which we must helplessly submit ourselves. It 1s 
one's own doing reacting on oneself, and so one 
has the posslbility to divert the course of 
Kamma to some extent. How far one diverts 1t 
depends on oneself. 


It must also be said that such phraseology as 
rewards and punishmentfs should not be allowed 
(O en(er In(O điscussions concerning the 
problem of Kamma. For Buddhism does not 
recognise an Almighty Being who rules His 
subJects and rewards and punishes them 
accordinsly. Buddhists, on the contrary, believe 
that sorrow and happiness one experlences are 
the natural outcome of one's own good and bad 
actions. It should be stated that Kamma had 
both the contnuatve and the retributive 
pfincIple. 


104 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Inherent in Kamma 1s the potentialty of 
producing 1ts due effect. The cause produces the 
effect; the effect explains the cause. Seed 
produces the fruit; the fruit explains the seed as 
both are Inter-related. Even so Kamma and I1ts 
effect are Inter-related; "the effect already 
blooms In the cause”. 


A Buddhist who 1s fully convinced of the 
doctrine of Kamma does not pray to another to 
be saved but confidently relies on himself for 
his purificaton because 1t teaches Individual 
responsIbIlity. 


It 1s this doctrinne of Kamma that gives him 
consolation, hope, self-reliance and moral 
courage. I( 1s this belef in Kamma "that 
validates his effort, kindles his enthusilasm", 
makes him ever kind, tolerant and considerate. 
It 1s also this firm belief in Kamma that prompts 
him to refrain from evil, do good and be good 
without being frightened of any punishment or 
tempted by any reward. 


It 1s this doctrine of Kamma that can explain the 
problem of suffering, the mystery of so-called 
fate or predestination of other religions, and 
above all the Innequality of mankind. 


Kamma and rebirth are accepted as axIomatIc. 


105 


LUÂN HÔI 


Bao lâu Nghiệp Lực tồn tại thì còn luân hồi, 
VÌ con người chỉ là biểu tượng cụ 
thê của Nghiệp Lực (Kammic force) không 
trông thấy này. Chết không gì khác hơn đà 
sự chấm dứt tạm thời của hiện tượng tạm bợ ấy, 
chứ không phải là sự hủy diệt hoàn toàncủa con 
người đó. Cuộc sông hữu cơ kết thức, 
nhưng Nghiệp Lựctồn tạihoàn toàn không 
bị xáo trộn bởi sự tan rã của thân xác nhất 
thời nầy: sự chấm dứt chập tư tưởng (cuối cùng) 
của người chết hiện tại quyết định một thức mới 
trong kiếp sống sau. 


Chính do Nghiệp, bắt nguồn từ vô minh và dục 
vọng, đã tạo điều kiệncho sựtái sanh. 
Nghiệp quá khứtạođiều kiệnđể ta luân 
hỗồitrong kiếp hiện tại, và Nghiệp hiện tại cùng 


106 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


với Nghiệp quá khứ, tạo điều kiện để ta luân 
hôi trong kiệp tương lai. Hiện tại là con đẻ 
của quá khứ và trở thành cha mẹ của tương lai. 


Nếu chúng ta quyết chắc rằng có quá khứ, hiện 
tại và cuộc sốngvị lai thì tức nhiên chúng 
ta phải đứng trước một vấn đề bí ân — “Nguồn 
gốc cuối cùng của đời sông là gì?”. Hoặc phải 
có một sự bắt đầu, hoặc không có sự khởi thủy 
của đời sống. 


Một học thuyết, nhằm cố gắng giải quyết vấn 
đề, chủ trương nguyên nhân đầu tiên (của đời 
sống làThượng Đế(God), được xem 
như một năng lực hay một đẳng Toàn Năng. 


Mộthọc phái khác phủ nhận có nguyên 
nhân đầu tiên, vì theo kinh nghiệm chung, nhân 
sanh quả và quả trở thành nhân. Trong chuỗi dài 
nhân và quả như thế, ta không thể quan 
niệm một sự khởi đầu. Theo khuynh hướng thứ 
nhất đời sốngcó một khởi điểm; còn lý 
thuyết thứ hai thì không có khởi điểm. 


Theo quan điểm khoa học, chúng ta là sản phẩm 
trực tiếp của tỉnh trùng và tiểu não của cha 
mẹ sanh ra. Vậy trước đời sống (của ta) bắt 
buộc phải có đời sông (của cha mẹ ta). Nhưng 
về chất nguyên sinh (Protoplasm) đầu tiên của 
sự sống thì các nhà khoa học không thể giải 
thích được. 


107 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Theo Phật Giáo, chúng ta sinh ra từ cái bào 
thai hành động (Kammayamomi). Cha mẹ chỉ 
cấp dưỡng một phần rất nhỏ. Như vậy, trước 
một chúng sanh (trong kiếp hiện tại) phải có 
một chúng sanh (trong kiếp quá khứ). Trong lúc 
thọ thai,chính Nghiệp quá khứ tạo điều 
kiện cho thức đầu tiên làm nguồn sống cho bào 
thai. Chính Nghiệp Lực vô hình phát sinh từ 
kiếp quá khứđã tạo nênhiện tượng tỉnh 
thần và hiện tượng của sự sông, trong một hiện 
tượng vật chấtsẵn có để gồm đủ ba yếu 
tố nhằm cấu tạo nên con người. 


Có người sanh ra chỗ này tức nhiên phải 
có chúng sanh chết ở nơi khác. Sự tái sinh của 
một chúng sanh hay nói đúng ra là sự phát sinh 
của ngũ uấn hoặc những hiện tượng tâm vật 
lý trong kiếp hiện tạitiếp nối sau sự chết của 
một chúng sanh trong kiếp quá khứ; cũng như 
người ta thường nói, khi mặt trờimọc tại nơi 
nây, tức là mặt trời lặn ở một chỗ khác. Lối diễn 
đạt bí ân này có thể được hiểu rõ ràng hơn khi 
ta tưởng tượng cuộc sống như một làn sóng chứ 
không phải là một đường thăng. Sanh và tử chỉ 
là hai giai đoạn trong một tiễn trình. Sanh rồi tử, 
và tử để rồi sanh. Sựtiếp nối bất tận của 
chuỗi sanh tửnày gắn liền với mỗi dòng sống 
của cá nhântạo nên điều mà thuật ngữ gọi 
làLuân Hồi (Samsara) - một cuộc đi tái 
diễn (vòng tròn). 


108 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 
Nguồn gốc cuối cùng của đời sống là gì? 


Đức Phật dạy rằng: - “Sự luân hồi này không 
biết bao giờ mới châm dứt. Chúng sanh lúc khởi 
đầu, vì bị vô minh che lắp và trói buộc bởi tham 
dục, nên đã mãi lang thang đi xa, không nhận 
biết được”. 


Dòng đời này cứ tiếp tục chảy chừng nào nó 
còn được nuôi dưỡng bởi nước bùn của vô 
minh và ái dục. Chỉ khi nảo con 
người muốn đoạn diệt hếtvô minh vàái dục, 
dòng đờilúc ấymới ngừng chảy; và luân 
hồi cũng chấm dứt như trường hợp của chư Phật 
và các vị A La Hán (Arahats). Khởi điểm đầu 
tiên của dòng đời này ta không thể xác định, vì 
giai đoạn của dòng sông ta không thể nhận 
biết được khi nó chứa đầy vô minh và tham dục. 


Ở đây đức Phật chỉ viện dẫn về sự khởi đầu 
dòng sống của mỗi chúng sanh. Và để cho các 
khoa học gia suy luận về nguồn gộc và sự tiễn 
hóa của vũ trụ. Đức Phật không cô gắng giải 
quyẾt I tất cả những vấn đềđạo đức và triết 
học vốn làm rối trí nhân loại. Ngài cũng không 
đề cập đến những học thuyết và lý luận không 
hướng tớisự giải thoáthaycải thiện con 
người. Đức Phật cũng không đòi hỏi nơi tín 
đôcủa Ngài một đức tin mù quáng về Nguyên 
Nhân Đầu Tiên (của sự sống). Duy nhất Ngài 
chỉ thảo luậnđến vấn đề khổ đau và chấm dứt sự 


109 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


khổ. Với mục đích thực tế và rõ ràng trong ý 
tưởng này, tất cả mọivấn đề không thích 
dụng khác, đức Phật đều hoàn toàn không đề 
cập tới. 


Nhưng làm sao chúng ta có thể tin rằng có một 
kiếp sống quá khứ? Bằng cớ giá trị nhất mà 
người Phật tử có thểdẫn chứng về sự luân 
hồi là do nơi đức Phật, vì Ngài đã phát triển trí 
tuệ đến trình độ Ngài có thể thấy nhớ đến 
những kiếp quá khứ và vị lai. 


Theo lời dạy của đức Phật, các đệ tử của Ngài 
cũng tu tập phát triên trí tuệ này đê có thê nhớ 
lại ít nhiêu những kiêp trước của họ. 


Ngay cả cácđạo sĩ(Rishis) Ấn Độ trước 
thờ đúc Phật cũngđặc biệtcó được 
những thần thông như thiên nhãn, thiên nhĩ, tha 
tâm thông và nhớ lại đời trước v.v... 


Cũng có một số người, do luật giao cảm, bất 
ngờ nhớ lại kiếp quá khứ hoặc những đoạn nảo 
trong kiếp trước của họ. Các trường hợp như 
vậy rất hiếm, nhưng qua những lần họ được thí 
nghiệm, nhiều trường hợp đã mang lại một 
vài tia sáng đối với quan niệm về kiếp quá khứ. 
Đó là kết quả thí nghiệm của các nhà siêu linh 
học và những sự kiện huyền bí mà ta gọi là triệu 
hồn và âm linh nhập. 


110 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Trong trạng thái thôi miên, có vài người đã kế 
lại những kinh nghiệm ở kiếp trước của họ, 
trong khi một vài kẻ khác, không những thấy 
được kiếp quá khứ của người khác mà còn nhờ 
đó chữa được bệnh nhân. 


Đôi khi chúng ta gặp thấy những hiện tượng bí 
ân mà chúng ta không tài nào giải thích nôi, 
ngoại trừ tin vào sự tái sanh. 


Có bao lầnchúng tagặp người mà chúng 
tachưa từng gặp, nhưngtự nhiên trong 
trí chúng ta nhớ chừng như đã quen biết họ đâu 
đây? Bao nhiêu lần ta viếng thăm những nơi 
(mà ta chưa đến) nhưng ta có cảm 
tưởng như quen thuộc hoàn toàn với cảnh ấy từ 
lúc nào? 


Đúc Phậtđã dạy: “Do sự thân cận quá 
khứ hay lợi ích hiện tại, mối tình thâm thời xa 
xưa đấy lại nổi dạy như cánh sen vượt lên 
mặt nước”. 


Do sự thí nghiệm của các nhà tâm linh học hiện 
đại, những sự giao cảm với ma quỷ, các hiện 
tượng gọi hồn kỳ bí và đông cốt nhập v.v... đã 
làm sáng tỏ phần nào về vẫn đề luân hài. 


Trên thế gian có những bậc cao siêu, những 
đâng Toàn Giác như chư Phật. Làm sao họ tiên 
hóa bât ngờ như thê được? Có thê nảo chỉ trong 


111 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


một kiếp sống mà các vị ấy thành tựu được kết 
quả (xuât chúng) như vậy chăng? 


Chúng ta giải thích thế nào về trường hợp các vĩ 
nhân như Ngài Buddhaghosa (40), Panini (41), 
Kaldasa Homer (42) và Plato (43); 
những thiên tài như Shakespeare (44), và thần 
đồng như Pascal (45), Mozart (46), Beethoven 
(47), Raphael, RamanuJan (48) v.v... 


Thuyết truyền thống không đủ để giải 
thích các trường hợp đó. “Nếu trong ông bà, cha 
mẹ, con cháu các vị ấy cũng có những vị thần 
đồng, dù khá hơn họ, thì cũng có thể chứng 
minh được thuyết truyền thống”. 


Làm sao họ có thể đạt đến trình độ siêu việt như 
thế nếu trong kiếp trước họ chưa sống cuộc 
đời cao thượng và đã gặt hái được những kinh 
nghiệm tương tự? Phải chăng là do sự ngẫu 
nhiên đã đưa đây họ sinh trưởng trong các hoàn 
cảnh thuận lợi và (gia đình) có những bậc cha 
mẹ đặc biệt đó? 


Với thời gian vài năm hay nhiều lắm là 100 
năm mà chúng ta hiện hữu ở thê gian này chắc 


chăn là chưa đủ đôi với sự chuân bị cho 
một cuộc đời vĩnh cửu. 


Nếu chúng ta tin rằng có hiện tại và tương lai, 
hăn nhiên chúng ta tin có quá khứ. Hiện tại là 


112 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


con đẻ của quá khứ, và cũng là cha mẹ của 
tương lai. 


Nếu chúng ta có những lý do tin rằng có kiếp 
sông trong quá khứ thì chắc chắn không có 
lý do gì để không tin rằng chúng ta sẽ còn tiếp 
tụcsống sau khi kiếphiện tạikết thúc. 
Chính đời sống quá khứ và vị lai đã giải thích rõ 
ràng cholý dotạl sao “trong đời những 
người đạo đức thường chịu nhiều khổ cực, còn 
những kẻ gian ác lại gặp cảnh giàu sang”. 


Một văn hào Tây Phương nói: “Chúng ta dầu tin 
có kiếp sống quá khứ hay không, niềm tin này 
vẫn là giả thuyết hợp lý duy nhất để tạo nên 
nhịp câu vượt qua những hỗ ngăn cách trong 
sự hiểu biết của con người về các sự kiện trong 
cuộc sống hằng ngày. Lý trí giúp ta biết răng ý 
niệm về kiếp sống và Nghiệp Báo quá khứ có 
thê giải thích về trình độ khác biệt giữa hai đứa 
trẻ sanh đôi, và làm saocon người như 
Shakespeare, với những kinh nghiệm giới hạn, 
có thể miêu tả chính xác một cách kỳ diệu biết 
bao nhân vật thuộc nhiều loại khác nhau, 
những cảnh tượng v.v... mà thực raông ta 
không thể biết được; nó giải thích tại sao tác 
phâm của các bậc thiên tài đã vượt trội hắn kinh 
nghiệm mà họ có thể có; nó giải thíchhiện 
tượng thần đồng, sự khác biệtsâu xa về 
mặt tỉnh thần và đạo đức, trí óc và thể xác; 
vềđiều kiện tình thếvàhoàn cảnh xung 


113 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


quanh mà ta có thê quan sát được khắp nơi 
trên thê gian và vân vân”. 


Có thể nói rằng căn cứ vào thực nghiệm, lý 
thuyết luân hồi không thể nào chứng minh và 
cũng không có thể bác bỏ; mà nên chấp nhận nó 
như một sự kiện xác thực hiễn nhiên. 


Đức Phật dạy thêm rằng, nguồn gốc của Nghiệp 
Báo là do vô minh, không hiểu biết về Tứ Diệu 
Đề. Cho nên, vô minh là nguyên nhân tạo nên 
sự sanh tử, và khi chúng ta tu tập chuyền đổi vô 
minh thành giác ngộ thì sự sanh tử (luân hồi) tất 
nhiên sẽ chấm dứt. 


Kết quả của phương pháp phân tích nầy được 
lược tóm trong lý Thập Nhị Nhân Duyên. 


RE-BIRTH 


As long as this Kammic force exIsfs there 1s re- 
bính, for beings are merely the visible 
mamifestation of this Invisible Kammic force. 
Death 1s nothing but the temporary end of this 
temporary phenomenon. It 1s not the complete 
annmthilation of this so-called beIng. The organic 
life has ceased, but the Kammic force which 
hitherto actuated 1t has not been destroyed. As 
the Kammic force remains entirely undisturbed 
by the disintegration of the fleeting body, the 
passing away of the present dying thoupht- 


114 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


oment only conditions a fresh conscIousness 1n 
another birth. 


It 1s Kamma, rooted 1n Ignorance and craving, 
that conditions rebrrth. Past Kamma conditions 
the present bìrth; and present Kamma, In 
combination with past Kamma, conditions the 
future. The present 1s the offspring of the past, 
and becomes, 1n turn, the parent of the future. 


If we postulate a past, present, and a future life, 
then we are at once faced with the alleged 
mysterlous problem - "What 1s the ultimate 
origin of life?” Either there must be a begInning 
or there cannot be a beginning for life. 


One school, In attempting to solve the problem, 
postulates a first cause, God, viewed as a force 
or as an Almighty Being. 


Another school denles a fÍirst cause for, 1n 
common experience, the cause ever becomes 
the effect and the effect becomes the cause. In a 
circle of cause and effec(t a Íirs( cause IS 
inconceivable. According to the former, life has 
had a beginning; according to the latfer, 1t 1s 
beginningless. 


From the sclentific standpoint, we are the direct 
products of the sperm and ovum cells provided 
by our parents. As such life precedes life. With 
regard to the origin of the first protoplasm of 
life, or colloid scIentists plead 1gnorance. 


115 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


According to Buddhism we are born from the 
matrix of action (Kammayom). Parents merely 
provide an Infintesimal small cell. As such 
beinng precedes being. At the moment of 
conception 1t 1s past Kamma that conditions the 
Iimitial consclousness that vitalizes the foetus. It 
1s this invisible Kammic energy, øenerated from 
the past birth that produces mental phenomena 
and the phenomenon of life in an already extant 
physical phenomenon, to complete the trio that 
COnsfitutes man. 


For a being to be born here a being must die 
somewhere. The birth of a being, which strictly 
means the arising of the fÍive agøregates Or 
psycho-physical phenomena 1n this present life, 
corresponds to the death of a being In a past 
life; Just as, in convenfional terms, the rIsing of 
the sun in one place means the setting of the sun 
in another place. This enigmatic statement may 
be better understood by Imagining lie as a 
wave and not as a straight line. Birth and death 
are only two phases of the same process. 


Birth precedes death, and death, on the other 
hand, precedes bĩrth. This constant succession 
of birth and death In connecton with each 
mndividual líe flux consttutes what 1s 
technically known as Samsara - recurrenf 
wandering. 


What 1s the ultimate origin of life? 


116 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


The Buddha declares: - "Without cognizable 
end 1s this Samsara. A first beginning of beings, 
who, obstructed by Ignorance and fettered by 
craving, wander and fare on, 1s not to be 
perceived”. 


Thịs life-stream flows ad 1nfinitum, as long as 1t 
1s fed by the muddy wafters of 1gnorance and 
craving. When these two are completely cut off, 
then only, If one so wishes, does the stream 
cease to flow; rebirth ends as In the case of the 
Buddhas and Arahats. An ultimate beginning of 
this life-stream cannot be determined, as a stagøe 
cannot be perceived when this life-fÍorce was 
not fraught with Ignorance and craving. 


The Buddha has here referred merely to the 
beginning of the life-stream of living beings. It 
1S left to sclenfIsts to speculate on the origIn and 
the evolution of the universe. The Buddha does 
not atfempt to solve all the ethical and 
philosophical problems that perplex mankind. 
Nor does He deal with theorIes and speculations 
that tend neiher to edificalon nor to 
enlightenment. Nor does He demand blind faith 
from His adherents anent a First Cause. He 1s 
chiefly concerned with the problem of suffering 
and 1ts destruction. 


With but this one practical and specIfic purpose 
1n view, all irrelevant side 1ssues are completely 
Ignored. 


117 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


But how are we to believe that there 1s a past 
existence?Ihe most  valuable evidence 
Buddhists cite 1n favour of rebirth 1s the 
Buddha, for He developed a knowledge which 
enabled Him to read past and future lIves. 


Following His Instructlons, His discIples also 
developed this knowledge and were able to read 
theIr past lIves to a øreat extent. 


Even some Indian Rishis, before the advent of 
the Buddha, were distinguished for such 
psychic powers as clairaudience, clairvoyance, 
thought-reading, remembering past births, etc. 


There are also some persons, who, probably In 
accordance with the laws Of assoclation, 
sponftaneously develop the memory of thelr past 
birth, and remember fragments of theIr previous 
lives. Such cases are very rare, but those few 
well-attested, respectable cases tend to throw 
some light on the 1dea of a past birth. So are the 
experliences of some modern dependable 
psychists and strange cases of alternating and 
multiple personalitIes. 


In hypnotic states some relate experlences of 
their past lives; while a few others, read the past 
lives of others and even heal diseases. 


Sometimes we get stranse experiences which 
cannot be explained but by rebirth. 


118 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


How often do we meet persons whom we have 
never met, and yet Instinctively feel that they 
are quite familiar to us? How often do we vIsIt 
places, and yet feel Iimpressed that we are 
perfectly acquainted with those surroundings? 


The Buddha tells us:- "Through previous 
aSSOClatlons or present advantage, that old love 
springs up again like the lotus In the water”. 


Experlences of some reliable modern psychists, 
ghostly phenomena, spiri communications, 
strange alternating and multple personalitles 
and so on shed some light upon this problem of 
rebirth. 


Into this world come perfect Ones like the 
Buddhas and highly developed personalities. 
Do they evolve suddenly? Can they be the 
products of a single exIstence? 


How are we to account for øreat characters like 
Buddhagosa, Panim, Kalidasa Homer and 
Plato, men of genius like Shakespeare, Infant 
prodigles like Pascal, Mozart, Beethoven, 
Raphael, RamanuJan, etc.? 


Heredity alone cannot account for them. "Else 
their ancestry would disclose 1t, thelr posterIty, 
even greater than themselves, demonsfrate 1t”. 


Could they rise to such lofty heights 1ƒ they had 
not lived noble lives and gained similar 
experlences 1n the past? Is It by mere chance 


119 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


that they are been born of those particular 
parents and placed under those favourable 
CiIrcumstances? 


The few years that we are privileged to spend 
here, or for the most Íive score years, must 
certainnly be an Inadequate preparatlon for 
efermty. 


If one believes 1n the present and In the future, 
1t 1S quite logical to believe 1n the past. The 
present 1s the offspring of the past, and acts In 
turn as the parent of the future. 


If there are reasons to belleve that we have 
exis(ed In the past, then surely there are no 
reasons to disbelieve that we shall continue to 
exIist affter our present life has apparently 
ceased. It 1s indeed a strong argument In favour 
of past and future lives that "1n this world 
Virtuous persons are very often unfortunate and 
VICIOUS perSONS prOSperOuS”. 


A Western writer says: "Whether we believe 1n 
a past exIstence or not, It forms the only 
reasonable hypothesis which brldges certain 
øgaps In human knowledge concerning certain 
facts of every day life. Our reason tells us that 
this Idea of past birth and Kamma alone can 
explain the degrees of difference that exIst 
between twins, how men like Shakespeare with 
a very limited experlence are able to portray 
with marvellous exactitude the most diverse 


120 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


types of human character, scenes and so forth of 
which they could have no actual knowledge, 
why the work of the genus Invariably 
transcends his experlence, the existence of 
infant precocIty, the vast diversity in mind and 
morals, in brain and physique, 1n conditions, 
circumstances and envirronment  observable 
throughout the world, and so forth". 


It should be stated that this doctrine of rebirth 
can neiher be proved nor dđisproved 
experimenfally, but 1t 1s accepted as an 
evidentially verifiable fact. 


The cause of ths Kamma, contnues the 
Buddha, 1s avijja or Ignorance of the Four 
Noble Truths. Ignorance 1s, therefore, the cause 
of birth and death; and 1s transmutation 1nto 
knowingness or vijja 1s consequently the1r 
cessafion. 


The result of this analytical method 1s summed 
up In the Paticca Samuppada. 


121 


LÝ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 
(PATICCA SAMLIPPÀDA) 


Patcca là “do bởi” hay “tùy thuộc nơi”; 
Samuppàda là “phát sanh hay căn nguyên”. Cho 
nên, Paticca Samuppàda, theo ngữ nguyên là 
“Phát sanh ... Tùy thuộc” hay “Căn nguyên Phát 
sanh”. 


Ta nên nhớ rằng Thập Nhị Nhân Duyên chỉ là 
một bài giảng về tiễn trình của vòng sanh tử chứ 
không phải là một lý thuyết về nguồn gộc cuối 
cùng của đời sống. Giáo lý này đề cập 
đến nguyên nhân của sự luân hồi và khổ đau; 
chứ không nhằmcố gắngtrình bảy sự tiến 
hóa từ khởi thủy của vũ trụ. 


Vô minh là móc nối hoặc nguyên nhân đầu tiên 
tạo nên vòng luân hồicủa kiếp sống. Vô 


122 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


minh làm che lắp mọi điềuhiểu biếtchân 
chính (Chánh kiên). 


Do vô minh không thấu rõ về Tứ Diệu Đề đã 
khiến Hành phát sanh - gồm thiện và bất thiện. 
Những hành động dù xấu hay tốt đều bắt nguồn 
từ vô minh, chắc chắn sẽ tạo nên kết quả, dẫn 
đến sự kéo dải cuộc sống luân hồi. Trái lại, 
những hành động lành là căn bản để tận diệt 
các phiền não của đời sống. 


Do nơi Hành phát sanh Thức Tái Sanh. Nó nối 
liền quá khứ với hiện tại. 


Danh Sắc phát sinhcùng lúcvới Thức Tái 
Sanh. 


Lục Nhập là kết quả của Danh và Sắc. 


Do bởi Lục Nhập phát sanh Xúc. Xúc dẫn đến 
Thọ. 


Năm nhân duyên: thức, danh sắc, lục nhập, xúc 
và thọ là kết quả của hành động quá khứ và 
được gọi là phương diện tiêu cực (thụ động) của 
cuộc sống. 


Do nơi Thọ phát sanh Ái, Ái dẫn đến Thủ. Thủ 
là nguồn gốc gây ra Hữu và Hữu tạo ra sự Sanh 
trong tương lai. Sanh là nguyên nhân dẫn đến 
Lão và Tử. 


123 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Quả phát sanh vì có nhân, nếu nhân bị diệt thì 
quả cũng không có. 


Suy nghiệm lý Thập Nhị Nhân Duyên theo 
chiêu ngược ta sẽ hiêu rõ vân đê. 


Lão và Tử chỉ có thể có ở trong và với một cơ 
thể tâm vật lý. Một cơ thể như thế cần phải có 
sự sanh ra; cho nên, cơ thể bao hàm có sự sinh 
trong đó. Mà sự sanh là kết quả tất nhiên của 
hành động hay Nghiệp (Kamma) quá khứ. 
Nghiệp phát sanh do thủ và thủ là do Ái. Ái chỉ 
phát sanh khi có Thọ. Và Thọ là kết quả của 
sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần. Cho nên 
phải có lục căn mà lục căn không thể có nếu 
không có Danh và Sắc (tâm và thể xác). Tâm 
phát sanh do Thức. Thức phát sanh do kết quả 
của việc làm thiện và ác trong quá khứ. 


Hành động tốt và xấu bắt nguồn từ Vô Minh, vì 
không nhận chân được thực tướng của vạn hữu. 


Toàn thể phương thức có thể lược tóm như sau: 


DoVô Minh phát sanh Hành (thiện và bất 
thiện). 

Do Hành phát sanh Thức (Thức Tái Sanh). 

Do Thức phát sanh Danh Sắc. 

Do Danh Sắc phát sanh Lục Nhập. 

Do Lục Nhập phát sanh Xúc. 

Do Xúc phát sanh Thọ. 


124 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Do Thọ phát sanh Ái. 

Do Ái phát sanh Thủ. 

Do Thủ phát sanh Hữu. 

Do Hữu có Sanh. 

Do Sanh có Lão Tử, phiền não, ai oán, đau 
khổ, buôn rầu và thất vọng. 


Đó là sự tập hợp toàn bộ tạo nên sự đau khổ. 
Hai yêu tốđầu tiên củaThập Nhị Nhân 
Duyên này (Vô Minh, Hành) thuộc về quá khứ; 
tám yêu tố giữa thuộc vê hiện tại và hai yếu 
tố cuối cùng thuộc về VỊ lai. 


Sự đoạn dứt hoàn toàn Vô Minh dẫn đến sự tận 
diệt Hành. 

Đoạn dứt Hành dẫn đến tận diệt Thức. 

Đoạn dứt Thức dẫn đến tận diệt Danh sắc. 

Đoạn dứt Danh sắc dẫn đến tận diệt Lục Nhập. 
Đoạn dứt Lục nhập dẫn đến tận diệt Xúc. 

Đoạn dứt Xúc dẫn đến tận diệt Thọ. 

Đoạn dứt Thọ dẫn đến tận diệt Ái. 

Đoạn dứt Ái dẫn đến tận diệt Thủ. 

Đoạn dứt Thủ dẫn dến tận diệt Hữu. 

Đoạn dứt Hữu dẫn đến tận diệt Sanh. 

Đoạn dứt Sanh dẫn đến tận diệt Lão, Tử, Phiền 
não, Ai oán, Đau khổ, Buồn rầu và Thất vọng. 


Đó là sự chấm dứt toàn bộ nguyên nhân gây nên 
kêt quả của khô đau. 


125 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Tiến trình Nhân và Quả này. tiếp diễn liên tục vô 
cùng tận. Khởi điểm của tiến trình ấy khó nhận 
thứcđược, vì ta không thê rõ lúc nào trong dòng 
sống của ta không bị bao phủ bởi mản Vô 
Minh. Tuy nhiên, chỉ khi nào mà vô minh đã 
được chuyển đối thànhtrí tuệ; và dòng 
sống chứng nghiệm được cảnh giới Niết Bàn, 
chừng ây, tiến trình sinh tử hay vòng Luân 
Hồi (Samsàra) mới chấm dứt. 


PAHC CA SAMUPPDA 


Paticca means because of, or dependent upon: 
Samuppada - "arising or orIgination". Paticca 
Samuppada, therefore, literally means - 
"Dependenf-Arising” OF "Dependent 
Origination”. 


l( must be borne In mind that Paticca 
Samuppada 1s only a discourse on the process 
of birth and death and not a theory of the 
ultimate origin of life. It deals with the cause of 
rebirth and suffering, but 1t does not 1n the least 
aftempt to show the evolution of the world from 
pñmordial matter. 


Ignorance (AviJJa) 1s the first link or cause of 
the wheel of le. It clouds all right 
understanding. 


Dependent on Ignorance of the Four Noble 
Truths arise activifles (Sankhara) - both moral 


126 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


and immoral. The activiies whether good or 
bad rooted In 1gnorance which must necessarily 
have their due effects only tend to prolong life's 
wandering. Nevertheless, gøgood actlons are 
essential to get rid of the 1lls of life. 


Dependent on activiles arises re-birth 
conscIousness (Vinnana). This links the past 
with the present. 


Simultaneous with the arising of rebirth- 
COnscIousness there come 1nto being mind and 
body (Nama Rùpa). 


The six senses (Salayatana) are the Inevitablee 
consequences of mind and body. 


Because of the six senses contact (Phassa) sets 
1n. Contact leads to feeling (Vedana). 


These Íive, viz., consclousness, mind and 
matfer, six senses, contact and feeling are the 
effects of past actions and are called the passIve 
side of HIÍe. 


Dependent on feelings arises craving (Tanha). 
Cravng resuls 1n øgrasping (Upadana). 
Grasping 1s the cause of Kamma (Bhava) which 
1n 1fs turn, conditions future birth (Jati). Birth 1s 
the inevitable cause of old age and death (Jara- 
marana). 


lf on account of cause effect comes to be, then 
1f the cause ceases, the effect also must cease. 


127 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


The reverse order of the Paticca Samuppada 
wIll make the matter clear. 


Old age and death are possible In, and with, a 
psycho-physical organism. Such an organism 
must be born; therefore 1t pre-supposes bĩrth. 
But birth 1s the Invetable result of past deeds of 
Kamma. Kamma 1s conditioned by grasping 
which 1s due to craving. Such craving can 
appear only where feeling exists. Feeling 1s the 
outcome of contact between the sense and 
objJects. Therefore 1t presupposes organs of 
sense which cannot exist without mind and 
body. Where there 1s a mind there 1s 
COnscIousness. It 1s the result of past good and 
evil. 


The acquisilon of good and evil 1s due to 
Ipenorance of things as they truly are. 


The whole formula may be summed up thus: - 


Dependent on Ignorance arise Activitles (Moral 
and Immoral). 


Dependent on Activitles arises Consclousness 
(Re-birth ConscIousness). 


Dependent on ConscIousness arise Mind and 
Matter. 


Dependent on Mind and Matter arises the six 
Spheres of Sense. 


128 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 
Dependent on the Six Spheres of Sense arIses 
Contact. 
Dependent on Contact arises Feeling. 
Dependent on Feeling arIses Craving. 
Dependent on Craving arises GraspIng. 


Dependent on rasping arlses Actions 
(Kamma). 


Dependent on Actions arises Re-birth. 


Dependent on Birth arises Decay, Death, 
Sorrow, Lamenftation, Pain, Grief and Despatr. 


Thus does the entire aggregate of suffering 
arise. The first two of these twelve pertain to the 
past, the middle eight to the present, and the last 
two to the future. 


The complete cessation of Ignorance leads to 
the cessatlon of ActIvItles. 


The cessaion of Activiles leads to the 
cessation of ConscIousness. 


The cessatlon of Consclousness leads to the 
cessation of Mind and Matter. 


The cessation of Mind and Matter leads to the 
cessation of the six Spheres of Sense. 


The cessation of Six Spheres of Sense leads to 
the cessation of Contact. 


129 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


The cessation of Contact leads to the cessation 
of Feeling. 


The cessatlon of Feeling leads to the cessation 
Of Craving. 


The cessation of Craving leads to the cessation 
Of GraspIng. 


The cessation of Grasping leads to the cessation 
Of Actions. 


The cessation of Actions leads to the cessatlon 
of Re-birth. 


The cessation of Re-Birth leads to the cessation 
of Decay, Death, Sorrow, Lamentation, Painn, 
Grief and Desparr. 


Thus does the cessation of this entire agøregate 
Of suffering result. 


This process of cause and effect continues ad 
inimitum. The beginning of this process cannot 
be determined as 1t 1s impossible to say whence 
this life-flux was encompassed by nesclence. 
But when this nesclence 1s turned Info 
knowledge, and the life-flux 1s diverted Into 
NIbbanadhatu, then the end of the life process 
or Samsara comes about. 


130 


VÔ NGÃ HAY KHÔNG CÓ LINH HỎN 


Lý thuyếtcủa Phật Giáo vềLuân Hồi ta 
cần phân biệtvới thuyếttái sanhnhằm chỉ 
sự chuyên đổi của linh hồn hay sự tái sanhcủa 
một xác thân thường còn. Phật Giáo phủ nhận 
sự hiện hữucủa một linh hồn bất tử hay trường 
tôn được tạo nên bởi đắng Thượng Đề hoặc 
phát xuất từ một Đại Ngã. 


Nếu linh hồn mà người ta giả thiết như tỉnh hoa 
của con người là vĩnh cửu thì linh hồn không 
thể phát sanh hay tiêu diệt. Ngoài ra, người ta 
cũng không thểgiải thíchtại sao “Từ lúc 
đầu, linh hồnnày lại khác với linh hồn kia”. 


Để chứng minhsự hưởng phước đời đời ở 


trên thiên đàng vĩnh viễnvà sự đau khổ vô 
tận dưới mộtđịa ngục trường cửu tức 


131 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


nhiên tuyệt đối phải chủ trương có một linh 
hồn bất tử. Nếu không, thì cái gì sẽ bị trừng 
phạt ở địa ngục hay được tưởng thưởng nơi 
thiên đàng? 


Bertrand Russell viết: “Ta phải nói rằng sự phân 
biệt cũ kỹ giữa linh hồn và thể xác đã hoàn 
toàntiêu tanbởi vìivật chấtđã mất tính 
chất cứng rắng của thể đặc mà tâm cũng 
mắt tính chất tinh thần của nó. Tâm lý học đang 
bắt đầutrở thành một ngành khoa học. 
Tronghiện tình của khoatâm lý học, niềm 
tin vào một điều gì bất tử đã không được sự tán 
trợ của khoa học”. 


Người Phật tử đồng ý với Russell khi ông nói: 
“Rõ ràng có lý do để tin rằng cái 'Tôi' ngày hôm 
nay và cái 'Tôi' ngày hôm qua là một và để lấy 
một ví dụ rõ ràng hơn nữa, nêu cùng một lúc, 
tôi thấy một người và nghe người ấy nói 
thì hiển nhiên là cái 'Tôi' nghe và cái 'Tôi' thấy 
là một”. 


Cho đến những năm gần đây các nhà khoa học 
đãtin tưởng vào tính cách bất khả phân và 
không thể tiêu diệt của nguyên tử. “Với đầy đủ 
lý lẽ, các nhà vật lyhọc đã phân chia hạt 
nguyên tử ấy thành những phần nhỏ. Cùng với 
những lý dochính đáng, cácnhà tâm lý 
học khám phá răng tâm không phải là vật thê 
đồng nhất của một cái gì trường tồn mà là một 


132 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


số yếu tô được kết hợp với nhau qua những liên 
quan mật thiếtnào đó. Cho nên vấn đề của 
sự bất diệt trường tồn trở thành câu hỏi rằng 
những lên quannày có còn tồn tại giữa 
những yêu. tố của xác thân đang sống và xác 
thân đã chết hay không”. 


Cũng như C.E.M. Joad viết trong cuốn “Ý 
Nghĩa của Đời sống” (The Meaning of Lif): 
“Vật chất đã tan rã dưới mắt của chúng ta. Nó 
không còn là thể đặc, không còn vững chắc, 
không còn do những định luật cưỡng chế quy 
định; và quan trọng hơn tất cả, người ta không 
còn biết nó là gì nữa”. 


Cái được gọi là nguyên tử hình như vừa “có thê 
bị phân tán, vừa có thê bị tiêu diệt”. Những điện 
tử và dương tử bao gồm rong một nguyên tử 

“có thể gặp và tiêu diệt lẫn nhau trong khi ây, 
sự bền vững của điện tử và dương tử, giống như 
sự vững bềncủa một làn sóng, không có 
nhữnggiới hạnchắc chắnvả trong tiến 
trình biến đổi liên tục, cả hai đều thay đôi hình 
thức và vị trí”. 


Giám mục Berkley bảo rằng cái được gọi 
nguyên tử là một điêu tưởng tượng siêu hình và 
chủ trương có một thực thê tính thân gọi là linh 
hồn. 


133 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Chắng hạn, Hume (49)nghiên cứu và nhận 
thấy rằngý thứckhông có gì khác ngoài 
những trạng tháminh thầnbiến đổi và kết 
luậnrằng “Cái Ta thường còn” là không 
thực tôn tại. 


Và Hume viết: “Có vài triết gia nghĩ rằng trong 
mỗi chập tư tưởng, chúng ta ý thức cái gọi là 
Ta, và chúng ta cảm giác rằng cái Ta là có thật, 
thường còn; và chúng ta là chắc thực..., không 
thê biến đổi và phân chia. Riêng về phần tôi, khi 
tôi tiếp xúc mật thiết với cái mà tôi gọi là 'Tôi" 
thì tôi luôn luôn gặp phải một vài cảm giác đặc 
biệt như nóng hay lạnh, ánh sáng hay bóng tối, 
thương hay ghét, buồn hoặc vui. Tôi chưa từng 
bắt được cái 'Tôi'... và không bao giờ có thê tìm 
thấy được cái gì ngoài cảm giác... cũng như 
không thê nhận thức được cái gì khác cần 
thếtđể làm cho Tôitrở thành một thực 
thể hoàn toàn không tồn tại”. 


Bergson (50) nói: “Tất cảý thức chỉtồn 
tại trong thời gian sinh hoạt. Một trạng thái tâm 
lý,nếu khôngbiễn đổi, thì không còn là 
một trạng thái nữa.. Nó là sự biến đổi không 
ngừng; khi sự biến đổi ngưng thì trạng thái tâm 
thức cũng ngưng, trạng thái tâm thức chính là 
sự biến đôi”. 


Đê cập đên vân đê linh hôn, giáo sư James việt: 
“Cho đên nay, thuyết linh hôn là hoàn toàn vô 


134 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


ích khi dùng nó đề giải thích các sự kiện thực sự 
có thê chứng minh được về kinh 
nghiệm của tâm thức. Cho đến nay, cũng không 
ai có thê bị bắt buộc phải chấp nhận lý thuyết ấy 
vì những lý do khoa học cụ thể”. 


Nơi phần kết luận của chương thích thú nói 
vềlinh hồn, ông viết “Và trong tác 
phẩm này, giải pháp tạm thời mà chúng ta đã 
đạt tới phải là lờikết luận: Chính tư 
tưởng là con người tư tưởng”. 


Watson (51), nhà tâm lý học trứ danh đã viết: - 
“Chưa có ai từng sờ đụng một linh hồn hay nhìn 
thấy linh hồn trong một ống thí nghiệm, hay 
bằng phương cách gì khác, để tiếp xúc với linh 
hồn như đã từng va chạm với các vật khác trong 
cuộc sốnghằng ngày.Tuy nhiên, ngờ 
vực sự hiện hữu của linh hồn được xem 
như người theo tà giáo; và thời xưa điều ấy có 
thê dẫn đến việc khiến người ta bị rơi đầu. Cả 
đến ngày nay, người có địa vị quan trọng cũng 
không dám nêu vấn đề đó lên”. 


Hơn 2500 năm trước, đức Phật đã đề cập đến 
nhữngvấn đềnày TheoPhật Giáo, ý 
thức không gì khác hơn là một tổng hợp phức 
tạpcủa những trạng tháitâm thức luôn 
luôn biến đổi. Mỗi chập tư tưởng gồm có ba 
giai đoạn - phát sanh hay khởi đầu, tĩnh lặng 
hay phát triển, và chấm dứt hay hủy diệt. Ngay 


135 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


khi một chập tư tưởng vừa qua giai đoạn diệt, 
tức thì giai đoạn sanh của chập tư tưởng kế 
tiếp lại tiếp hiện ra. Trong tiến trình luôn 
luônbiến đổicủađời sống, mỗi chập tư 
tưởng khi diệt, chuyển toàn bộ năng lựcvà tất cả 
những cảm giác thâu nhận cho chập tư tưởng kế 
tiếp. Mỗi chập tư tưởng mới gồm các tiềm năng 
của những chập tư tưởng trước đó cùng với một 
vài cái øì khác nữa. Cho nên, có sự luân 
chuyêntiếp tục của tâm thức như một dòng suối 
không ngừng trôi chảy. Chậptư tưởng theo 
sau khônghoàn toàngiống những chập tư 
tưởng trước đó - bởi vì thành phần cấu tạo đã 
đối mới - mà cũng không hắn là khác, vì cả hai 
đều năm trong cùng một dòng sông Nghiệp 
Lực. Ở đây không có chúng sanh giông nhau 
nhưng có sự đồng nhất trong tiễn trình đời 
sống (của chúng sanh). 


Trong mỗi phút giây (của đời sống) đã có sự 
sanh và sự chết. Sự phát sanh của một chập tư 
tưởngnày có nghĩa là có một chập tư 
tưởng khác đã hủy diệt và ngược lại. Trong 
dòng thời gian của đời sống, có sự tái sanh nhứt 
thời mà không có linh hồn. 


Tưởng không nên hiểu rằng ý thức của ta bị cắt 
ra từng khúc nhỏ và được nối liền lại với 
nhau như những toa xe lửa hay một sợi giây 
xích. Nhưng trái lại, “nó trôi chảy liên tục như 
một dòng sống, tiếp nhận từ những phụ lưu của 


136 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


các giác quan để bồi đắp thêm cho sự phong 
phú của nó vàmãi mãicung cấp cho thế 
giới bên ngoài những tư tưởng mới mà nó tiếp 
thu trong cuộc đời” (52). Dòng sông ý thứcây 
phát sinh từ cội nguôn và chấm dứt nơi cửa 
sông của nó. Chập tư tưởng tồn tại nhanh chóng 
đến nỗi không có bắt cứ tiêu chuẩn nào có thể 
đo lường ước tính được. Tuy nhiên, các nhà chú 
giải cho biếtrằng thời giankéo dài của một 
chập tư tưởng có thể còn ngắn hơn một phần 
tử thời gian của một cái chớp. 


Ở đây, chúng ta thấy có sự kề nhau nối tiếp 
trong chuỗi dài của những trạng thái ý thức, chứ 
không có sự chồng chất lên nhau của các trạng 
thái đó như một số người lầm tưởng. Không có 
một chập tư tưởng đã qua mà còn trở lại; cũng 
không có chập tư tưởng sau giống hệt chập tư 
tưởng trước đó. Nhưng người đời chúng 
ta bị che lấp bởi mản ảo giác, đã lầm tưởng 
sự liên tục giả tạo như một cái gì vĩnh cửu, và 
còn tiễn xa hơn cho rằng có một linh hồn trường 
tổn, một cái Ngã (Ta),mộtcon người giả 
định vừa hành động và chứa nhóm tất cả hành 
động vào trong cái tâm luôn luôn biến đổi này. 


“Cái được gọi là con người chắng khác gì một 
cái chớp tạo nên bởi sự kế tiếp của những tia 
sáng nối liền nhau quá nhanh đến nỗi mắt 
trần của ta không thể trông thấy chúng riêng 
biệt; và người mê lầằmcũng khó nhận biết được 


137 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


sự liên tục của những tia sáng rời rạc ấy”. Như 
bánh xe lăn chấm một điểm trên mặt 
đường, con người chúng ta cũng chỉ sống trong 
từng chậptư tưởng. Ta luôn luôn sống 
trong hiện tại, và hiện tại nhất định phải trôi 
vào quá khứ. Tương lai cũa chúng ta ra sao, sẽ 
được quyết địnhbởi chập tư tưởng trong hiện 
tại. 


Người ta có thê hỏi, nếu không có linh hồn thì 
cái gì tái sanh? Thực ra, không có cái gì được 
gọi làtái sanhcả. Khi cuộc sống chấm 
dút, Nghiệp Lực lại tự hiện hữu trong một hình 
thức mới. Như Đại ĐứcSilacara đã viết: “Dù 
không. thấy Nghiệp Lực đi qua ở đâu, nhưng 
các điều kiện thích ứng với sự biểu hiện TÕ 
ràngcủa nóvẫn có mặt Nghiệp Lực xuất 
hiện dù nơi con muỗi hay con trùng bé nhỏ vẫn 
khiến ta thấy rõ nó như sự hiện hữu của ánh 
sáng rực rỡ của một đẳng Thiên 
Thần hay Thượng Đăng Thiên Sứ. Khi phương 
thức của Nghiệp dừng nghỉ, dòng Nghiệp 
Lực chỉ chuyên tiếp, và khi gặp điều kiệnthuận 
lợi, Nghiệp sẽ tự phát hiện trở lại trong một tâm 
thức hay hình thê khác”. 


Sanh là sự phát khởi củahiện tượng nhất 


thời tâm vật lý. Chết chỉ là sự chấm dứt tạm 
thời của hiện tượng (tâm vật lý) ây. 


138 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Cũng như sự phát sanh của một trạng thái vật 
chất được hình thành đo bởi trạng thái trước đó 
làm nguyên nhân; và sự xuất hiện của hiện 
tượngtâmvật lýđã do những nguyên 
nhân trước tạo điều kiệnđể nó phát sanh. Cho 
nên tiễn trình của một kiếp sông có thê diễn 
tiễn mà không cần có một thực thêthường còn 
chuyền tiếp từ chập tư tưởng nảy sang chập tư 
tưởng khác; vậy thì một loạt tiền trình của 
những đời sông cũng có thể diễn tiến mà không 
cần có một linh hồn bất tử di chuyển từ kiếp 
nảy sang kiếp nọ. 


Phật giáo hoàn toàn không phủ nhận sự hiện 
hữu của một bản ngãtrong cái nghĩa thực 
nghiệm của nó. Phật Giáo trong định nghĩa rốt 
ráo, nhằm chứng tỏ rằng không có một bản 
ngã (bất biến) thực sự. Danh từ triết học Phật 
Giáo gọi một cá nhân là Santana - một dòng 
sống hay sự liên tục. Nó gồm cả những yếu tố 
tỉnh thầằncũng như vật chất. Nghiệp lực của 
mỗi cá nhân đã kết hợp những yếu tổ đó lại với 
nhau. Dòng sống không ngừng hay sự liên 
tục của hiện tượng tâm vật lý này đã do Nghiệp 
Lực tạo nên, không những chỉ giới hạn trong 
đời hiện tại, mà Nghiệp Lực ấy đã bắt nguồn từ 
những kiếp quá khứ vô thỉ, và nó sẽ còn tiếp 
tục diễn tiễn trong tương lai - Chính dòng sống 
(Nghiệp Lực) này theo Phật Giáo là cái mà 
các tôn giáo khác gọi là cái “Ta” vĩnh cửu hay 
“linh hồn” bắt tử. 


139 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


ANATTA OR SOUL-LESSNESS 


This Buddhist doctrine of re-birth should be 
distinguished from the theory of re-incarnation 
which Implies the transmigratlon of a soul and 
1{s Invariable material rebirth. Buddhism denles 
the existence of an unchanging or eternal soul 
created by a God or emanating from a Divine 
Essence (Paramatma). 


If the Iimmortal soul, which 1s supposed to be 
the essence of man, 1s eternal, there cannot be 
elher a rise or a fall. Besides one cannot 
understand why “different souls are so varIously 
consfifuted at the oufset”. 


To prove the existence of endless felicIty 1n an 
e(ternal heaven and unending torments In an 
e(ternal hell, an Immortal soul 1s absolutely 
necessary. Otherwise, what Is 1t that 1s punished 
1n hell or rewarded 1n heaven? 


"I( should be said"”, writes Bertrand Russell, 
"that the old distinction between soul and body 
has evaporated quite as much because matter 
has lost 1s solidity as mind has lost 1ts 
spirituality. Psychology 1s Just beginning to be 
scIlentific. In the present state of psychology 
belief in immortality can at any rate claimm no 
Support from scIence”. 


140 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Buddhists do agree with Russell when he says 
"there 1s obviously some reason in which I am 
the same person as Ï was yesterday, and, to take 
an even more obvious example, If I 
simultaneously see a man and hear him 
speaking, there 1s some sense in which the 'F 
that sees 1s the same as the T that hears". 


THÍI recently scIentists believed 1n an 1ndivisible 
and Iindesftructible atom. "For sufficlent reasons 
physIcists have reduced this atom to a serles of 
events. For equally good reasons psychologIsts 
find that mind has not the Identity of a single 
continuing thing but 1s a serles Of Occurrences 
bound together by certainn Intimate relatlons. 
The question of Iimmortality, therefore, has 
become the question whether these Intimate 
relatlons exIst between occurrences connected 
with a livinng body and other occurrences 
which take place after that body 1s dead”. 


As C.E.M. Joad says 1n "The Meaning of LIe", 
matter has since disinteprated under our very 
eyes. It 1s no longer solid; 1t 1s no longer 
enduring; 1t 1s no longer determined by 
compulsive causal laws; and more Important 
than all, 1t 1s no longer known. 


The so-called atoms, It seems, are both 
"divisible and destructible". The electrons and 
protons that compose afoms "can meet and 
annhilate one another while thelr persistence, 


141 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


such as 1t 1s, 1S rather that of a wave lacking 
fixed boundarles, and 1n process of continual 
change both as regards shape and position than 
that of a thing”. 


Bishop Berkley who showed that this so-called 
atom 1s a metaphysical fiction held that there 
exIsts a sp1ritual substance called the soul. 


Hume, for Instance, looked Info conscIousness 
and perceived that there was nothing except 
fleeting menfal states and concluded that the 
supposed ”permanent ego” 1s non exIs(ent. 


”“There are some philosophers", he says, "who 
lmagøine Wwe are every moment conscIous of 
what we call ”ourself” that we feel 1ts exIstence 
and 1(s continuance 1n exIstence and so we are 
certan..both of 1s perfect 1dentity and 
simplicity. For my part, when Ï enter most 
intimately into what T call "myself” I always 
stumble on some particular perception or other - 
of heat or cold, light or shade, love or hatred, 
pamn or pleasure. I never catch myself...and 
never can observe anythng but the 
perception...nor do I conceive what 1s further 
requIsife to make me a perfect non-entIty”". 


Bergson says, "All consclousness 1s time 
eXIs(ence; and a conscIous sfafe 1s not a state 
that endures without changing. It 1s a change 
without ceasing; when change ceases 1t ceases; 
1f 1S 1tself nothing but change". 


142 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Dealing with this question of soul Prof. James 
savs - "The soul-theory 1s a complete 
superfluity, so far as accounting for the actually 
verified facts of conscIous experlence øoes. So 
far no one can be compelled to subscribe to 1t 
for definite sclentIfic reasonS”. 


In concluding his interesting chapter on the soul 
he says: - 


"And 1n this book the provisional soluton 
which we have reached must be the final word: 
the thoughts themselves are the thinkers". 


Watson, a distinguished psychologIst, states: - 
"No one has ever touched a soul or has seen one 
in a test tube, or has In any way come 1n(o 
relatlonship with 1t as he has with the other 
obJects of his dally experience. Nevertheless to 
doubt 1(s existence 1s to become a heretic and 
once might possIbly even had led to the loss of 
ones head. Even today a man holding a public 
position dare not question 1t”. 


The Buddha anticipated these facts some 2500 
years ago. According to Buddhism mind 1s 
nothing but a complex compound of fleeting 
meníal states (One uni of consclousness 
consists of three phases — arlsing or øenesIs 
(uppada) static or development (thi), and 
cessatlon or dissoluton (bhanga). Immediately 
after the cessation stage of a thought-moment 
there occurs the øenesis stage of the subsequent 


143 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


thought-momernt. Each momentary 
conscIlousness of this ever-changing life- 
DfOcess, on passing away, transmits 1ts whole 
energy, all the indelibly recorded Impresslons to 
I{SÃ SuCcessor. Every fresh consclousness 
consisfs of the potenfialitles of 1(s predecessors 
together with somethng more. There 1s, 
therefore, a continuous flow of conscIousness 
like a stteam without any Interrupton. The 
subsequent  thoughtmoment 1s  neither 
absolutely the same as 1ts predecessor-since that 
which goes to make 1t up 1s not Identical — nor 
entirely another-being the same continuity of 
Kamma energy. Here there 1s no 1dentical being 
but there 1s an IdentIty 1n process. 


Every moment there 1s birth, every moment 
there 1s death. The arising of one thoupht- 
moment means the passing away of another 
thought-moment and vice versa. In the course of 
one life-time there 1s momentary rebirth without 
a soul. 


It must not be understood that a conscIousness 
1s chopped up In bits and Joined together like a 
tran or a chain. But, on the contrary, “1t 
persIstently flows on like a rIver receIving from 
the tributary seams of sense consfant 
accretions to 1s flood, and ever dispensing to 
the world without 1t the thought-stuff 1t has 
gathered by the way” (See Compendium of 
Philosophy - Introduction p.L2). It has birth for 


144 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


1{s source and death for 1s mouth. The rapidity 
of the flow 1s such that hardly 1s there any 
standard whereby 1t can be measured even 
approximately. However, 1t pleases the 
commenfators to say that the time duration of 
one thought-movement 1s even less than one- 
billionth part of the time occupled by a flash of 
lightning. 


Here we find a Juxta-positlon of such fleeting 
mental states of consciousness opposed to a 
Super-posifIon of such sfates as some appear to 
believe. No state once gøone ever reCurs nor 1S 
Identical with what goes before. But we 
worldlings, veiled by the web of i1llusion, 
mistake this apparent continuty to be 
something eternal and go to the extent of 
introducing an unchanging soul, an At(a, the 
supposed doer and receptacle of all actions to 
this ever-changing conscIousness. 


”he so-called being 1s like a flash of lightning 
that 1s resolved Into a succession of sparks that 
follow upon one another with such rapidity that 
the human retna cannot perceive them 
separately, nor can the uninstructed conceive of 
such succession of separate sparks". As the 
wheel of a carf rests on the øround at one poInf, 
so does the being live only for one thought- 
momeIt. Ït 1s always 1n the present, and 1s ever 
slipping 1nfo the Irrevocable past. What we shall 


145 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


become 1s determined by this present thought- 
moIM€II. 


If there 1s no soul, what 1s 1t that 1s reborn? one 
might ask. Well, there 1s nothing to be re-born. 
When líe ceases the Kammic energy re- 
materlalises 1tself in another form. As BhikkhU 
SIlacara says: "Unseen 1t passes whithersoever 
the condilons approprlate to 1ts visible 
mamifestation are present. Here showing 1tself 
as a ftiny gnat or worm, there making 1ts 
presence known In the dazzling magnificence of 
a Deva or an Archangel's exIstence. When one 
mode of Its manifestatlon ceases 1t merely 
passes on, and where subtle circumstances 
offer, reveals 1tself afresh in another name or 
form". 


Birth 1s the arising of the psycho-physical 
phenomena. Death 1s merely the temporary end 
Of a temporary phenomenon. 


Just as the arising of a physical state 1s 
conditioned by a preceding stafe as 1fs cause, SO 
the appearance of psychophysical phenomena 1s 
conditioned by causes anterior to 1s birth. As 
the process of one life-span 1s possible without 
a permanent entity passing from one thought- 
moment to another, so a serles of life-processes 
IS posslble without an Iimmortal soul to 
transmigrate from one exIstence to another. 


146 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Buddhism does not totally deny the existence of 
a personality In an empirical sense. It only 
attempts to show that 1t does not exIst in an 
ultimate sense. The Buddhist philosophical term 
for an Iindividual 1s Santana, 1.e., a fÏux or a 
continuity. It includes the mentfal and physical 
elements as well. The Kammic force of each 
individual biínds the elements together. This 
unmnterupted  flux or continuty of 
psychophysical phenomenon,  whích 1s 
conditioned by Kamma, and not limited only to 
the present life, but having 1ís source 1n the 
beginninsgless past and 1ts continuation 1n the 
future - 1s the Buddhist substitute for the 
permanent ego or the immortal soul of other 
relIg1ons. 


147 


NIẾT BÀN 


Tiến trình sanh tử sẽ tiếp tục mãi cho đến khi 
dòng luân hồinàychấm dứtnghĩa là đạt 
tới cảnh giới Niết Bàn, mục đích cùng tột của 
người Phật tử. 


Danh từ Pali “Nibbàna” gồm có hai phần “Ni” 
và “Vàna”. Ni là hình thức phủ định: không và 
Vàna có nghĩa là lòng ham muốnhay ái dục. 
“Gọi là Niết Bàn vì Niết Bàn là sự dứt bỏ, xa 
aái dục(Vàna)". Theo ngữ nguyên, Niết 
Bàn là không còn tham đắm. 


Niết Bàn cũng có thể định nghĩa là sự đoạn 
diệtlòng tham, sân và si Đức Phật dạy: 
“Toàn thế gian năm trong nhà lửa. Lửa gì đã tạo 
nên những ngọn lửa ấy? Chính do các lửa tham, 
sân và s1; lửa sanh, giả, chết, khổ, đau, ta 


148 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


thán, phiên não, buôn râu và thât vọng đã nhúm 
lên những ngọn lửa ây”. 


Chúng takhông nên hiểuNiết Bàn là trạng 
thái củahư vôhay hủy diệt để dẫn đến sự 
kiệncho rằngchúng takhông thểnhận 
biết được Niết Bàn với kiến thức thế 
gian của chúng ta. Người ta không thể bảo rằng 
không có ánh sáng chỉ vì anh mù không thấy 
nó. Như trong câu chuyện mà chúng ta ai cũng 
biết về con cá tranh cãi với con rùa, (và con 
cá) kết luận bảo là không có đất liền. 


Niết Bàn của người Phật tử không phải là hư 
vô, cũng không có nghĩa là trạng thái của sự 
hủy diệt mà đó là điều không có ngôn từ nào có 
thể giải thíchrốt ráo được. Niết Bàn là giáo 
pháp (Dhamma) “không sanh, không bắt đầu, 
không cấu tạo và không hình thể”. 


Cho nên, Niệt Bàn là vĩnh cửu, đáng được ham 
muôn và hạnh phúc. 


Trong Niết Bàn không có øì gọi là sự khổ, 
không có gì gọi là vĩnh viên hay tiêu diệt. 


Theo kinh điển giải thích thì Niết Bàn vừa có 
nghĩa “Hữu Dư Niết Bàn” (Sopàdisena) và “Vô 
Dư Niết Bàn” (Anupàdisena). Thực vậy điều 
này cho thấy không có hai loại Niết Bàn mà duy 
nhấtchi có mộtNiết Bảnnhưng với hình 


149 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


thức khác nhau tùy theo phương 
cách người chứng đắc Niệt Bàn trước hoặc sau 
khi chêt. 


Niết Bàn không ở bất cứ đâu, cũng không phải 
là cảnh giới Trời mà nơi đó một cá thể siêu 
việt đang cư trú. Niết Bàn là một trạng thái tùy 
thuộc ở ngay thân xác này. Nó là một Pháp 
(Dhamma), sự chứng đắặcmà mọi chúng 
sanhđều có thể thanh tựu Niết Bàn là 
một trạng thái cao siêu màcon người có thể 
đạttới ngay trong đời này. Phật Giáo không dạy 
rằngmục đíchtối thượngđó chỉ có thể 
đạtthành trongkiếp sau. Đây là sự khác 
biệtcăn bản giữa quan niệmNiết Bàn của 
người Phật tử và không Phật tửvề một cõi 
Trời vĩnh cửu chỉ có thể đạt được sau khi chết; 
hoặc sự hòa hợp với đẳng Thần 
Linh hay Thượng Đếởkiếp sau. Khi đạo 
quảNiết Bản thànhtựu ngay trong cuộc 
sông hiện tại với thân người đang còn thì gọi là 
“Hữu Dư Niết Bản”. Lúc một vị A La Hán sau 
khi thân xác hủy diệt không còn lại vật 
chất chứng đắc Niết Bàn, lúc ấy gọi là “Vô Dư 
Niết Bàn”. 


Như thi hào Eddwin Arnold (53) diễn tả: 
“Nếu có ai dạy rằng Niết Bản là sự chấm dứt, 


Bạn hãy bảo người đó nói dôi. 


150 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 
Nếu có người dạy rằng Niết Bàn là còn sống, 
Bạn hãy nói người ấy đã lầm”. 
Theo quan điểm siêu hình, Niết Bàn là sự giải 
thoát mọi khô đau. Vê mặt tâm lý học, Niệt 
Bàn là diệt bỏtự ngã. Trên phương diện đạo 


đức, Niết Bàn là sự đoạn dứt lòng tham, sân và 
SI. 


Một vị A La Hán còn tồn tại hay không sau khi 
chêt? 


Đức Phật trả lời: - “VỊ A La Hán khi không còn 
thân ngũ uân là thực cao siêu, không thể đo 
lường được như đại dương bao la. Nếu bảo rằng 
vị đó tái sanh là điều không đúng. Nếu nói rằng 
vị ấy khôngtái sanhnữa hay cũng không 
không tái sanh đều không thích hợp”. 


Người ta không thể bảo răng một vịA La 
Hán tái sanh khi mà mọi ái dục gây nên sự tái 
sanh ấy, đã tận diệt; cũng như không thể nói 
rằng vị A La Hán tiêu tan (trở thành hư vô) vì 
không còn gì để phải tiêu mắt. 

Robert Oppenheimer (54) một khoa học gia 
viết: 

“Ví dụ, nếu hỏi rằng vị trí của điện tử có nằm 
yên một chỗ không, ta phải trả lời 'không'; nếu 
hỏi điện tử có theo thời gian biến đổi không, ta 
phải trả lời không'; nếu hỏi điện tử có dừng 


151 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


nghỉ không, ta phải trả lời 'không'; nếu hỏi điện 
tử có di động không, ta phải trả lời không.. 


“Đức Phật cũng đã giải đáp như vậy khi có 
người hỏi hiện trạng con người sau khi chết. 
Nhưng chúng không phải là những câu trả 
lời quen thuộc theo truyền thống khoa học trong 
thế kỷ mười bảy và mười tám”. 


NIBBANA 


This process of birth and death continues ad 
iniimtum until this flux 1s transmuted, so to say, 
to Nibbànadhatu, the ulũimate goal of 
Buddhists. 


The Pali word Nibbàna 1s formed of Ñ¡I and 
Vàna. Ni 1s a negative particle and Vàna means 
lusting or craving. “lt 1s called Nibbàna, In that 
1f 1S a departure from the craving which 1s called 
Vàna, lusting”. Literally, Nibbàna means non- 
attachmert. 


It may also be defined as the extinction of lust, 
hatred and Ignorance. “The whole world 1s In 
flames”, says the Buddha. “By what fire 1s If 
kmdled? By the fire of Iust, hated and 
ingnorance, by the fire of birth, old age, death, 
pain, lamentation, sorrow, grIef and despaIr 1t 1s 
kindled”. 


152 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


It should not be understood that Nibbàna 1s a 
state of nothingness or annihilatilon owing to the 
fact that we cannot perceive 1t with our worldly 
knowledge. One cannot say that there exIsts no 
light Just because the blind man does not see 1t. 
In that well known sfory, too, the fish arguing 
wih his friend, the turtle, triumphantly 
concluded that there exIsts no land. 


NiIbbàna of the Buddhists 1s neither a mere 
nothingness nor a state of annihilation, but what 
1f 1s no words can adequately express. NÑibbàna 
1s a Dhamma which 1s “unborn, unorIiginated, 
uncreated, and unformed”. 


Hence 1t 1s eternal (Dhuva), desirable (Subha), 
and happy (Sukha). 


In Nibbàna nothing 1s “eternalised”, nor 1s 
anything “annihilated”,besides suffering. 


According to the Books references are made to 
Nibbàna as Sopàdisesa and Anupàdisesa. These, 
in fact, are not two kinds of Nibbàna, but the 
one single Nibbàna, recelving 1s name 
according to the way 1t 1s experienced before 
and after death. 


NIbbàna 1s not situated in any place nor 1s 1t a 
sort of heaven where a transcendental ego 
resides. It 1s a state which 1s dependent upon 
this body 1tself. It 1s an attainment (Dhamma) 
which 1s within the reach of all. NÑibbàna 1s a 


153 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


supramundane state attainable even 1n this 
present life. Buddhism does not state that this 
ultimate goal could be reached only In a life 
beyond. Here lies the chief difference between 
the Buddhist conception of Nibbàna and the 
non-Buddhist conception of an eternal heaven 
attainable only after death or a union with a 
God or Divine Essence In an after-life. When 
NiIbbàna 1s realized 1n this liíe with the body 
remaining, 1t 1s called Sopàdisesa Nibbàna- 
dhàtu. When an Arahat attans PariNibbàna, 
after the dissolution of his body, without any 
remainder of physical existence 1t 1s called 
Anupàdisesa Nibbàna-dhàtu. 


In the words of Sir Edwin Arnold - 
“Lf any teach NIrvana 1s to cease 
Say unfo such they lie. 

If any teach Nirvana Is to live 

Say unto such they err”. 


From a metaphysical standpoint Nibbàna 1s 
deliverance from  suffering  From  a 
psychological standpoimnt Nibbàna 1s the 
eradicaion of egoilsm. From an cethical 
standpoint Nibbàna 1s the destruction of lust, 
hatred and 1gnorance. 


Does the Arahat exIst or not after death? 


154 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


The Buddha replies - “The Arahat who has been 
released from the five agsregates 1s deep, 
Iimmeasurable like the mighty ocean. To say 
that he 1s reborn would not fit the case. To say 
that he 1s neither reborn nor not reborn would 
not fit the case”. 


One cannot say that an Arahat 1s reborn as all 
passlons that condition rebrrth are eradicated; 
nor can one say that the Arahat 1s annihilated 
for there 1s nothing to annihilate. 


Robert Oppenheimer, a scIentIsf, WrIteS: - 


“If we ask, for Instance, whether the position of 
the electron remains the same, we must say 
“no”; 1ƒ we ask whether the electrons position 
changes with time, we must say “no”; 1Ÿ we ask 
whether the electron 1s at rest, we must say 
“no”; 1ƒ we ask whether 1t 1s In motion, we must 
say “no”. 


“The Buddha has given such answers when 
Interrogated as to the conditlons of mans self 
after death; but they are not familiar answers 
from the tradition of the I7th and 18th century 
ScIence”. 


155 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NIẾT BÀN 


Làm thể nào để đạt tớicảnh giới Niết 
Bàn (Nibbàna)? 


Bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo gồm 
cóChánhh Kiến Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Mạng, Chánh Nghiệp, Chánh "Tĩnh 
Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. 


Con đường duy nhất này tạo nên Giới, Định và 
Huệ. 


Đúc Phật lược tóm con đường Trung Đạo của 
Ngài trong bài kệdưới đây: 

“Chớ làm những điều ác, 

Nên làm việc lành 

G1ữ tâm ý trong sạch 


156 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Ấy, lời chư Phật dạy”. 
Giới là bước đầu tiên dẫn tới Niết Bàn. 


Khôngsát hạivà gâythương tổnđến bất 
cứ chúng sanh nào, chúng ta nên có lòng từ bị 
thương xót tất cả, ngay đối với những sinh vật 
bé nhỏ nhất đang bò dưới chân mình. 
Không trộm cắp, hành giả nên chánh 
trực và thành thật trong mọi việc cư xử. GIữ 
gìn không tà hạnh, điều làmcon ngườimất 
phâm giá, hành giả nên trong sạch. Không nói 
dối, hành giả nên chân thực. Ngăn ngừa sự uống 
rượu nguy hại, khiến tâm trí xao lãng, hành 
giả nên tiết độ và chuyên tâm. 


Những nguyên tắc sơ đăng của sự tu hành đạo 
đức trên là điều thiết yếu cho người đang đi 
trên con đường dẫn đến Niết Bàn. Vi phạm các 
điều ấy có nghĩa là tạo ra các chướng duyên 
trên đường đạo mà chúng sẽ gây trở ngại cho 
sự tiễn tu của hành giả. Thọ trì các giới điều này 
là tạo sự vững chắc và tiến bộ thuận lợi trên 
bước đường tu tập. 


Hành giả, khi giữ gìn lời nói và hành động có 
thê tiến xa hơn trong việc cô găng kiểm soát lục 
căn của mình. 


Khi hành giả tiến bộ từ từ và vững chắc trong 
việc kiêm chê được lời nói, hành động và lục 
căn, nghiệp lực của hành giả tính tân này thúc 


157 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


đây đương sựtừ bỏnhững dục lạc của thế 
gian và châp nhận đời sông tu hành. Rôi hành 
g1ã sẽ nghĩ như thê này: 


“Đời sông tại gia là sào huyệt của tranh chấp, 
Đây dẫy những công việc vất vả và nhu câu. 
Nhưng cuộc sông của người xuất gia, 

Là giải thoátvà cao cả như bầu trời mênh 
mông”. 


Chúng ta không nên nghĩ rằng phải hướng cuộc 
đời mình trở thành một tu sĩ(Tỳ Kheo), hoặc 
sống ân dật mới có thể chứng đắc Niết Bàn. Đời 
sông của Tỳ Kheo hăn nhiên giúp nhiều cho 
sự tiến bộtinh thần, nhưng người cư sĩ vẫn 
có thê trở thành một vị A La Hán (55). Sau khi 
đạt tới tầng Thánh thứ ba, hành giả cư sĩ sẽ 
sông độc thân. 


Nhờ đứng vững chắc trên nền tảng của giới 
luật, hành giả bắt đầu thực hành trình độ cao 
hơn gọi là Định nhằm kiểm soát và tu sửa tâm 
mình , giai đoạn thứ nhì của con đường Thánh 
Đạo. 


Định là giữ tâm an trụ vào một điểm. Đó là sự 
hướng cho tâm tập trung vào một đê mục, hoàn 
toànkhông suy nghĩ đên việc gì khác. 


Có nhiêu đê mục tham thiên khác nhau, tùy 
theotâm tánhcủa môicá nhân.Sô tức 


158 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


quán (đếm hơi thở) là pháp môn dễ nhất để giúp 
cho tâm định. Từ bị quán rât lợi ích vì nó tạo 
cho tâm hành giả có an lạc và hạnh phúc. 


Quán tứ vô lượng tâm- Từ, Bi, Hý và Xả 
là phương pháp rât đáng thực hành. 


Sau khi đã quan sátthận trọng đề mục tham 
thiền, hành giả nên chọn một nơi thích hợp nhất 
vớitâm tánh của mình. Khi nơi chốn đã 
được thỏa đáng chọn lựa, hành giả nỗ lực kiên 
nhẫn tập trung tư tưởngcho đến khi đương sự 
hoàn toan say mê và thích thú vào điều ấy, 
nghĩa là tâm trí của hành giả không còn giữ lại 
bất cứ mộtý tưởngnào khác.Lúc ấy tâm 
của hành giả có thể tạm thời bị quấy phá bởi các 
thứ phiền não (ngũ cái) nhưtham dục, sân 
nhuế (giận hờn),thụy miên (biếng nhác, mê 
ngủ), trạo hối(xao động nơi tâm) và nghĩ 
ngờ (chánh pháp). Nhưng cuối cùng , khi hành 
giả đạt đến tâm nhập định, sẽ cảm thấy niềm hỷ 
lạc vô biên trong Thiền Định, thọ 
hưởng sự vắng lặng và thanh tịnh củatâm an 
trụ. 


Hành giả khi đạt đến tâm hoàn toànan trụ, 
đương sự có thể chứng đắc năm phép Thần 
Thông: Nhiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ 
Thông, Túc Mạng Thông, Tha Tâm Thông, 
và Thần Túc Thông. Và cũng đừng nên tưởng 


159 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


nghĩ cho rắng các thần thông đó là điều thiết 
yếu cho việc thành tựu Thánh quả. 

Mặc dùtâm hành giảlúc ây đãthanh tịnh, 
nhưng vẫn còn tiềm ẩn nơi đương sự khuynh 
hướng ham thích lạc thú, vì nhờ thiền định, 
những dục vọng tạm thời lắng địu. Tuy nhiên, 
vào lúc bất ngờ nào đó, chúng có thể 
hiện khởi trở lại nơi tâm của hành giả. 


Cả hai Giới và Định đều hữu ích trong sự đoạn 
diệt những chướng duyên trên đường Thánh 
Đạo, nhưng duy nhất chỉ có Tuệ Minh Sát mới 
giúp hành giả nhìn sự vật đúng như thật và sau 
cùng đạt đếnmục đíchtối thượng bằng 
cách hoàn toàn diệt trừ hết mọi ái dục nhờ vảo 
Định. Đây là tầng Thánh thứ ba và cuối 
cùng của con đường dẫn đến Niết Bàn. 


Với tâm an trụ vào một điểm, bây giờ giống 
như một tắm gương đã lau chùi, hành giả có 
thêquan sáthế giớiđểnhận thấy chân 
tướng của vạn vật. Bất luận hướng nhìn vào nơi 
nào,hành giảđều thấy ba đặc tánh Pháp 
Ân(56) -Vô Thường, Khổ và Vô Ngã hiện 
lên nôi bật và rõ ràng. Hành giả nhận thứcrằng 
kiếp sống là luôn luôn biến đổi và mọi sự vật 
đềuvô thường. Dù là ởcõi trời hay thế 
gian, hành giảkhông tìm thấy được hạnh 
phúc thực sự, vì mỗi hình thức của dục lạc là 
khởi đầu cho sự khổ đau. Do đó, cái gì vô 
thường là phải chịu đau khổ và và nơi nào 


160 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


sự biến đổi và khổ đau chiếm ưu thế thì không 
thê có linh hồn vĩnh viễn trường tồn. 

Trong baPháp ấnnày hành giảchọn cái 
nào thích hợp nhất và chuyên tâm khai triển Tuệ 
Giác theo chiều hướng đặc biệt ấy cho đến một 
ngàyrực rỡhuy hoàng, ngày mà hành 
giả chứng đắc Niết Bàn và lần đầu tiên trong 
cuộc sông của mình đã đoạn diệt được ba Phiền 
Não: Thân Kiến, Nghi và Giới Cắm Thủ Kiến. 


Khi đạt tớitrình độ này, hành giả đã chứng 
đắc quả Tu Đà Hoàn (57) - là người mới bước 
vào dòng suối dẫn đến Niết Bàn. Nếu chưa đoạn 
diệt được hết các Phiền Não, hành giả sẽ còn 
phải tái sanh tối đa là bảy lần nữa. 


Dothànhh quảmới thoáng nhìn thấy Niết 
Bàn, hành giả tận lực cô găng, thực hiện tiễn 
bộnhanh chóng vàtu luyện Tuệ Giác sâu 
xahơn để thành tựu quả vị Tư Đà Hàm (58) 
bằng cách làmsuy giảmthêm hai Phiền 
Não (Feters) nữa là Tham Dục và Sân 
Nhuế. Hành giả được gọi đã chứng đắc quả Tư 
Đà Hàmviì Ngài chỉ còn tái sanh làm người một 
kiếp nữa trường hợp nếuhành giả chưa đắc 
quả A La Hán. 


Đến khi thành đạt tầng Thánh thứ ba hay A Na 
Hàm (59), hành giả mới tận diệt hoàn 
toàn hai Phiền Não nói trên. Kẻ từ đó, hành 
giả không phải tái sanh vào cảnh giới người hay 


161 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


các cỏi trời dục giới nữa vì Ngài không còn ham 
muốn các thú vui dục lạc. Sau khi diệt độ, hành 
giảsẽtái sanhvàocõi TịnhCư Thiên 
(Suddhavasa), một cảnh trời Phạm 
Thiên (Brahma) thích hợp cho đến khi 
Ngài chứng đắc quả A La Hán. 


Bậc thánh nhơn bấy giờ được khuyến khích 
bởithành quảphi thườngcủa những có 
găng, quyết tâmthựục hiệnbước tiến cuối 
cùng vá tận diệt hết những Phiền Não còn lại 
như ThamSắc Giới ThamVô Sắc Giới, 
Mạn Kiến Thủ KiếnvàVô Minh để trở 
thành một bậc Thánh hoàn toàn-đắc quả A La 
Hán. 


Vị A La Hán nhận thức rằng những điều gì phải 
làm đã làm xong, gánh nặng phiền não đã từ bỏ, 
tất cả những hình thức ái dục đều hoàn toàn tiêu 
diệt và đạo quả Niết Bàn đã viên mãn thành tựu. 
Bây giờ Ngài đạt tới mức tột đỉnh, cao hơn các 
cảnht rời, dứt bỏ mọi tham dục phiiền não và ô 
nhiễm củathế gian đểchứng nghiệm hạnh 
phúc vô thượng của Niết Bàn (Nibbàna) và như 
các vị A La Hán thời quá khứ đã biểu lộ nguồn 
vui qua những dòng sau đây: 

“Thiện ý và trí tuệ phát sinh do cái tâm tu 
luyện, 


Phạm hạnh cao quý nhất được xây dựng trên 
những giới điêu tôt đẹp, 


162 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Điều này giúp con người trở nên thanh tịnh, chứ 
không phải chức vị hay giàu sang” 

Và nhà khoa học T.H. Huxley (60) đã bày tỏ: - 
“Phậ Giáo là mộthệ thống không 
chấp nhận Thượng Đề theo ý nghĩa tây phương, 
nó phủ nhận có linh hồn nơi con người, và 
coi niềm tinvào sự bất biến như là điều sai 
lầm. Phật Giáo chối bỏhiệu quảcủa sự cầu 
nguyện, tế lễ và khuyên con người đừng nương 
tựa vào điều gì khác ngoài sự tỉnh tấn nỗ lực 
của chính mình để giải thoát. Phật Giáo, trong 
sự tinh khiếtnguyên thỉ của nó, không nhắc đến 
lời phát nguyện của sự phục tòng; và không bao 
giờ mong cầu sự cứu giúp từ bàn tay của những 
người thế gian; nhưng nó đã bành trướng nhanh 
chóng kỳ diệu đến cùng khắp thế giới và đang 
còn là một tôn giáo có ưu thế đối với phần lớn 
nhân loại”. 


THE PATH TO NIBBANA 


How 1s Nibbàna to be attained? 


It 1s by following the Noble Eight-fold Path 
which consists of Righ( Understanding 
(Sammà-Dithi), Right Thoughts (Sammà- 
Sankappa), Right Speech (Sammà-Vàcà), Right 
Actions (Sammà-Kammanta), Right Livelihood 
(Sammà-Àjiva), Right Effort (Sammà- 
Vàyàma), Right Mindfulness (Sammà-Sati) and 
Right Concentration (Sammà-Samàdhn). 


163 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


This unique Path constitutes Morality (Sila), 
Concentration (Samàdhn),and Wisdom (Pannà). 


The Buddha summarises His Middle Way In the 
following beautiful little verse: - 


To refrain from all evIl, 

To do what 1s good, 

To cleanse one's mind, 

Thịs 1s the advice of all Buddhas. 


Morality (Sila) 1s the first stage on this path to 
Nibbàna. 


Without killing or causing InJury to any living 
creature, he should be kind and compasslonate 
towards all, even to the tinilest creature that 
crawls at his feet. Refraining from s(ealing, he 
should be upright and honest In all his dealings. 
Abstaninng from sexual misconduct which 
debases the exalted nature of man, he should be 
pure. Shunning false speech, he should be 
truthful. Avoiding perniclous drinks that 
promote heedlessness, he should be sober and 
diligent. 


These elementary princIples of regulated 
behaviour are essential to one who treads the 
path to Nibbàna. Violaton of them means the 
Iintroduction of obstacles on the path which wIll 
obstruct his moral progress. Observance of 


164 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


them means steady and smooth progress along 
the path. 


The spirtual pilprim, discIiplining thus his 
words and deeds, may advance a step further 
and try to control his senses. 


While he progresses slowly and steadily with 
regulated word and deed and restrained senses, 
the Kammic force of this striving aspirant may 
compel him to renounce worldly pleasures and 
adopt the ascetic life. To him then comes the 
1dea that 


“A đen of strife 1s household life, 
And filled with toil and need; 
But free and high as the open sky 
Is the life the homeless lead”. 


It should not be understood that everyone 1s 
expected to lead the life of a Bhikkhu or a 
celibate lie to achieve ones goal  One%s 
spiritual progress 1s expedied by being a 
Bhikkhu although as a lay follower one can 
become an Arahat. After attainng the third 
stage of Sainthood, one leads a life of celibacy. 


Securng a firm footng on the ground of 
morality, the progressing pIlpgrim then embarks 
upon the higher practice of Samàdhi, the control 
and culture of the mind - the second stage on 
this Path. 


165 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Samàdhi- 1s the “one-poIntedness of the mind”. 
It 1s the concentration of the mind on one obJect 
to the entire exclusion of all irrelevant matter. 


There are different subJects for meditation 
according to the temperaments of the 
individuals. Concentration on respiratlon 1s the 
easlest to gøain the one-pointedness of the mind. 
Meditatlon on loving-kindness 1s vVery 
beneficial as 1t 1s conducIve to mental peace and 
happiness. 


Cultivation of the four sublime sfates - loving- 
kímdnes  (Mettà), compassion (Karunà), 
sympathetic Joy (Mudià), and equanimity 
(Upekkhà) 1s highly commendable. 


After giving careful consideration to the subJect 
for contemplation, he should choose the one 
most suited to his temperament. This being 
satilsfactorlly settled, he makes a persistent 
effort to focus his mind until he becomes so 
wholly absorbed and I1nterested 1n it, that all 
other thoughts get 1pso facto excluded from the 
mind. The five hindrances to progress - namely, 
sense-destre, hatred, sloth and torpor, 
restlessness and brooding and doubts are then 
temporarlly Inhibited. Eventually he gaIns 
ecsfatilc concentration and, to his Indescribable 
Joy, becomes enwrapt In Jhana, enJoying the 
calmness and serenity of a one-pointed-mind. 


166 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


When one gains this perfect one-pointedness of 
the mind 1t 1s possible for one to develop the 
five Supernormal Powers (Abhinnà): Divine 
Eye, (Dibbacakkhu), Divine Ear (Dibbasota), 
Reminiscence of past births 
(Pubbenivàsànussati Nana), Thought Reading 
(Paracitta Vijànana), and diíferent Psychic 
Powers (Iddhividha). Ít must not be understood 
that those supernormal powers are essential for 
Sainthood. 


Thouph the mind 1s now purified there still lies 
dormant In him the tendency to give vent to hs 
p2sslons, for, by concenfratlon, passions are 
Iulled to sleep temporarily. They may rise to the 
surface at unexpected momenfs. 


Both Discipline and Concentration are helpful 
to clear the Path of 1ts obstacles but 1t 1s Insight 
(Vipassanà Pannà) alone which enables one to 
see things as they truly are, and consequently 
reach the ulimate goal by completely 
anmhilating the passions ¡inhibited by 
SamaàdhI. This 1s the third and the final stage 
on the Path to Ñibbàna. 


With his one-poimted mind whích now 
resembles a polished mirror he looks at the 
world to get a correct view of life. Wherever he 
turns his eyes he sees nought but the Three 
Characteristics - Anicca (franslency), Dukkha 
(sorrow) and Anatfa (soul-lessness) standing out 


167 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


in bold relief. He comprehends that life 1s 
constantly changing and all conditioned things 
are transient. Neither In heaven nor on earth 
does he find any genuine happiness, for every 
form of pleasure 1s a prelude to pain. What 1s 
translent 1s therefore painful, and where change 
and sorrow prevaIl, there cannot be a permanent 
1mmortal soul. 


Whereupon, of these three characteristics, he 
chooses on that appeals to him most and 
intently keeps on developing Insight 1n that 
particular direcion until that glorious day 
comes to him when he would realize NÑibbàna 
for the first time In his life, having destroyed the 
thee  FEetters-self-ilusion  (Sakàya-dithI), 
doubts (Vicikicchà), indulgence 1n (wrongful) 
rites and ceremonIes (S1labbataparàmàsa). 


At this stage he 1s called a Sotàpanna (Stream- 
Winner) - one who has entered the stream that 
leads to Nibbana. As he has not eradicated all 
Fetters he 1s reborn seven times at the most. 


Summoning up fresh courage, as a result of this 
glimpse of Nibbàna, the Aryan Pilgrim makes 
rapid progress and cultivation deeper Insight 
becomes a Sakadàgàm! - (Once Returner) - by 
weakening two more Fetter - namely, Sense- 
desire (Kàmaràga) and 1ll-wIll (Patigha). He 1s 
called Sakadagami because he 1s reborn on 


168 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


earth only once 1n case he does no attain 
Arahatship. 


It 1s In the third stage of Sainthood - Anàgàm! 
(Never-Returner) that he completely discards 
the aforesaid two Fetters. Thereafter, he neither 
returns to this world nor does he seek birth In 
the celestial realms, since he has no more desire 
for sensual pleasures. After death he 1s reborn 1n 
the “Pure Abodes” (Suddhàvàsa), a congenial 
Brahma plane, till he attains ArahatshIp. 


Now the saintly pilgrim, encouraged by the 
unprecedented success of his endeavours, 
makes his final advance and destroying the 
remaining Fetters, namely, lust after life In 
Realms of Forms (Rupàràga) and Formless 
Realms (Aruparàga), COnCe€It (Màna), 
restlessness (Uddhacca), and ignorance (AviJJà) 
becomes a perfect SaInt - an Arahat, a Worthy 
One. 


Instanly he realizes that what was to be 
accomplished has been done, that a heavy 
burden of sorrow has been relinquished, that all 
foms of attachment have been totally 
annihilated, and that the Path to Nibbàna has 
been trodden. The Worthy-One now stands on 
heights more than celestial, far removed from 
the rebellious passions and defilements of the 
world, realizing the unutterable bliss of Ñibbàna 


169 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


and like many an Arahat of old, uttering that 
paeon 0Ÿ Joy:- 


“Goodwlll and wisdom, mind by method 
trained, 


The highest conduct on good morals based, 
This maketh mortals pure, not rank or wealth”. 


As T.H. Huxley states - “Buddhism 1s a system 
which knows no God 1n the western sense, 
which denies a soul to man, which coun(s the 
belief in Immortality a blunder, which refuses 
any efficacy to prayer and sacrifice, which bids 
men look to nothing but their own efforts for 
salvation, which 1n 1s orIginal purity knew 
nothing of vows of obedience and never sought 
the aid of the secular arm: yet spread over a 
considerable molety of the world —. with 
marvellous rapidity - and 1s still the dominant 
creed of a large fraction of mankind.” 


170 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


CHÚ THÍCH CỬA DỊCH GIÁ 


Về chữ viết tắt dùng dưới đây, P là Pali (tiếng 
Ba Ly); S là Sanskrit (tiếng Phạn) và Jap. là 
Japanese (Nhật Ngữ). 

1. THÍCH CA: Danh từ Hán-Việt dịch âm chữ 
Sakiya (ếng Ba Ly). Sakya (Phạn) Shaka 
(Nhật). Tên một bộ tộc thuộc dòng họcủa đức 
Phật, sinh sống tại nước Ca Tỳ La Vệ (Ba Ly: 
Kaprlavatthu) ngày xưa, (nay là xứ Nepal) vào 
thế kỷ thứ 6 trước tây lịch. 

2. NEPAL: Vương quốc độc lập thuộc miền 
nm Á Châu gần núiHy Mã Lạp 
Sơn (Himalayas) ở vùng biên giới đông bắc Ấn 
Độ. Thủ đô: Kathmandu 

3. VÍT-NU: Tiếng Hin-đi (Ấn Độ) là Vishnu. 
Tên gọi một trong ba vị thần chính của Ân Độ 
Giáo (Hinduism); hai vị thần kia là Phạm 
Thiên (Brahma) và S1-Va (Shiva). 


171 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


4. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN: Sinh 
ngày Š tháng 9 năm 1888 tại Tiruttanl, tiêu bang 
Andhra Pradesh (đông nam Ấn Độ). Là nhà 
giáo dục kiêm chính trị gia Ấn Độ. Ông làm 
giáo sư dạy triết tại đại học Calcutta, Ân Độ từ 
năm 1921 đến năm 1931; giáo sư dạy môn tôn 
giáo và đạo đức Đông Phương tại trường đại 
học Oxford (Anh Quốc) từ năm 1936 đến 1952. 
Ông giữ chức viện trưởng đại học Delhi (thủ 
đô Ấn Độ) năm 1953 đến 1962; và được bầu 
làm tổng thống Ấn Độ từ năm 1962 đến 1967. 
Ông qua đời tại Madras (miền nam Ân) ngày 16 
tháng 4 năm 19/5. Những tác phẩm chính của 
ông: Triết Học Ân Độ, 2 cuốn xuất bản năm 
1923-1927; Triết LýÁo Nghĩa Thưấn 
hành năm 1924; Tôn Giáo Đông Phương và Tư 
Tưởng Tây Phương 1n năm 1939 v..v.. 

5. HERBERT GEORGE WELLS: Sinh năm 
1866, mất năm 1946. Là sử gia, nhà văn và cải 
cách xã hộinước Anh. Năm 1893 ông dạy môn 
khoa học và làm ký giả. Những tác phẩm của 
ông gồm có các chuyện khoahọc giả tưởng: 
Máy Thời Gianấn hànhnăm 1895; Con 
Người Vô Hình năm 1897. Cuốn sách nỗi 
tiếng của ông là Lịch Sử Đại Cương xuất bản 
năm 1920. 

6. A LA HÁN: Danh từ Hán Việt dịch âm chữ 
Arahat (Ba Ly), Arhat (Phạn ngữ) hay Arakan 
(tiếng Nhật). Là bậc Thánh. Người đã diệt 
trừ hết mọi ái dục, phiền não và thoát khỏi sinh 
tử luân hồi. 


172 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


7. A NAN ĐÀ: Danh từ Hán Việt dịch âm chữ 
Ananda (Ba Ly và Phạn) hay Anan (Nhật). Đại 
Đức A Nanhay A Nan Đà, bà con với đức Phật, 
là một trong mười vị đại đệ tử của Ngài. Đại 
Đức là vị đệ tử theo hầu cận (làm thị giả) đức 
Thế Tôn trong hơn hai mươi năm. Đại Đức là 
người có trí nhớ siêu phàm, đã đọc lại được 
(gần như thuộc lòng) những bài thuyết 
pháp của đức Phậtmà về sau được ghi 
chép thành Kinh Tạng. Được biết rằng sau 
khi đức Phật nhập diệt, Đại Đức A 
Nan mới chứng đạo Giác Ngộ (đắc quả A La 
Hán). 

8. ƯU BÀ LY: Danh từ Hán Việt dịch âm chữ 
Upàli (tiếng Phạn và Ba Ly) hay Upari 
(Nhật). Đại Đức Ưu Bà Ly là một trong mười 
vị đệ tử lớn của đức Phật. Ngài trước tiên làm 
nghề thợ cạo, về sau xuất giađi tu, vả nổi 
tiếng là vị đệ nhất nghiêm trì giới luật của đức 
Phật. 

9. VATTAGÀMANI ABHAYA: Vua trị vì 
nước Tích Lan vào năm 100 trước tây lịch. 
Theo Đại sử của Tích Lan (Mahavamsa), ông bị 
quân Tamil (từ miền nam Ấn Ðộ) qua xâm lăng 
cướp ngôi và chiếm đóngthành Anuràdhapura 
(cựu kinh đô Tích Lan) trong 14 năm. Về sau, 
vua Vattagàmanmi đã khôi phục lại giang sơn. 
Được biết rằng vào thời ông trị vì, các kinh sách 
Phật lần đầu tiên đã được ghi chép lại ở Tích 
Lan. 


173 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


10. TĂNG GIÀ: Danh từ Hán Việt dịch âm chữ 
Sanpha (Ba Ly và Phạn ngữ) hay Sogya (Nhật). 
Đoàn thể của các tu sỉ xuất gia, một Giáo 
Đoảndođức Phậtthành lậpgồm các chư 
Tăng. Tăng Già chiếm ngôi vị thứ ba trong Tam 
Bảo, là một tổ chức giáo đoàn xuất hiện ở thế 
gian vào thời xa xưa nhất. 

11. TỶ KHEO: Danh từ Hán Việt dịch âm chữ 
Bhikkhu (Ba Ly); Bhiksu (Phạn) hay Biku 
(Nhật) có nghĩa đen là “khất sĩ”. Là một đạo 
sĩ hành khất; người đã xuất gia, từ bỏ mọi của 
cải thế gian, sống nhờ vào vậtbố thí cúng 
dường của hàng Phật tử tại gia; người đã thọ 
trì đầy đủ giới luật của một vị Tăng để sống 
theo lời chỉ dạy của đức Phật. 

12. TỲ KHEO NI: Tiếng Hán Việt dịch âm chữ 
Bhikkhumi (Ba Ly); Bhiksuni (Phạn) hay Bikuni 
(Nhật). Là nữ tu hành khất, cũng gọi là Ni Cô; 
người đãgia nhậpgiáo đoàn của đức 
Phật và thọ trì các luật giới của Tỳ Kheo NI. 

13. XÁ LỢI PHÁT: Danh từ Hán Việt dịch âm 
chữ Sàriputta (Ba Ly); Sànputra (Phạn) hay 
Sharihotsu (Nhật) Là một trong hai vị đệ 
tử chính yếu của đức Phật. Đại Đức Xá Lợi 
Phát là đệ tử xuất sắc nhất của đức Thế Tôn và 
ngài viên tịch trong khi đức Phật còn sống. 

14. MỤC KIÊN LIÊN: Danh từ Hán Việt dịch 
âm chữ Mogøgallàna (Ba Ly); Maudgalyàyana 
(Phạn), hay Mokkenren (Nhật). Đại Đức Mục 
Kiền Liên là đệ tử đứng hàng thứ hai trong 
số mười đại đệ tử của đức Phật. Ngài xuất 


174 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


gia theođức Phật theolời khuyên của Đại 
Đức Xá Lợi Phất Ngàichứng đắc nhiều 
phép thần thông. Ngài bị mộttín đồ Bà La 
Môn sát hại trước khi đức Thế Tôn viên tịch. 

I5.  AUTHUR SCHOPENHAUER: Triết 
gia người Đức, sinh năm 178§ và mất năm 
1860. Người khởi xướng chủ thuyết về ý 
chí và bi quan yếm thế. Tác phẫm chính của 
ông: “Thế Giới như là mộtÝ Chívà Tư 
Tưởng” ấn hành vào năm 1819. 

16. BARUCH SPINOZA: Triết gia người Hòa 
Lan, sinh năm 1632, mất năm 1677. Ông 
từng nghiên cứutriết lý của Descartes (1596- 
1650) và nổi tiếng là triết giađề cao thuyết 
phiếm thần dựa trên lý trí. Tác phẩm danh 
tiếng của ông là cuốn Đạo Đức Học, xuất bản 
năm 1677. 

17. GEORGE BERKELEY: Sinh năm 1685, 
mất năm 1753. Là một triết gia và giám mục 
người Á Nhĩ Lan; giảng viên môn Thần Học và 
tiếng Hy Lạp tại đại học Dublin năm I721- 
1724. Ông đề cao triết lý vô chất luận và duy 
tâm chủ nghỉa. Tác phẫm của ông có: Học 
thuyết mới về Ảo Tưởng ấn hành năm 1709 và 
Sự PhânTich xuất bản năm 1734. 

18. DAVID HUNE: Sinh năm 1711, từ trần 
năm 1776. triết và sử gia người Tô Cách Lan, 
chủ trương thuyết hoài nghi. Bút giả của Luận 
Án về Bản Chất Con Người, xuất bản năm 
1739-1740 và Lịch SửAnh Quốc, ấn hành năm 
1754-1762 v..v.. 


175 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


19. HENRI LOUIS BERGSON: Triết gia người 
Pháp, sinh năm 1859, mất năm 1941. Là một 
trong những nhàtư tưởng có ảnh hưởng lớn 
nhất trong thời đại của ông. Giáo sư dạy trường 
cao đăng Học Viện Pháp vào những năm 1900- 
1921Tác phẩmcủa Bergsongồm có: Vật 
Chất và Trí Nhớ, ấn hành năm 1896; Siêu Hình 
Học Nhập Môn, xuất bản năm 1903; Sự Tiến 
Hóa và Sáng Tạo, năm 1907. Ông được giải 
thưởng Nobel về văn chươngnăm 1928. 

20. WILLIAM JAMES: Sanh năm 1842, qua 
đời năm 1910, nhà tâm lý học và triết gia người 
Hoa Kỳ. Giáo sư môn triết học tại đại 
học Harvard (Cambridge) từ năm 1881. Là một 
trong những nhà đề xướngthực dụng chủ nghỉa. 
Ông là bút giả của những tác phẩm: Nguyên tắc 
của Tâm Lý Học, xuất bản năm 1980; Nghỉa Lý 
của Sự Thật ấn hànhnăm 1909 và Một 
Vài Vấn Đề của Triết Học, xuất bản năm 1911. 
2I1.ĐẠI ĐỨC SILACARA: Tục danhlà J.P. 
Mc Kechnie. Nhà sư tiên phong của Anh Quốc. 
Sinh năm 1871 tại Hull (miền đông nước Anh) 
rồi ông qua sinh sống tại Hoa Kỳ. Sau đó ông 
sangtu học tại Rangoon (Miến Điên). Năm 
1906, ông xuất gia thọ giới với Thượng Tọa U. 
Kumara ở chùa Kyundagon. Năm 1925, vì sức 
khỏe yếu kém, Đại Đức Silacara hoàn tục, trở 
về Anh Quốc đề ấn tu tại Bury (tây bắc nước 
Anh)cho đến ngày ông qua đời năm 1951. 
Những tác phẫm của Đại Đức gồm có: Tứ Diệu 


176 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Đế,Bát Chánh Đạo, vàCuộc Đời Đức 
Phật với Tuổi Trẻ v..v.. 

22. NIẾT BÀN: Danh từ Hán Việt dịch âm chữ 
Nibbaba (Ba Ly), Nirvana (tiếng Phạn) hay 
Nehan (Nhật). Có nghĩa là sự dập tắc, tiêu 
diệt, giải thoát khỏi sanh tử vả không còn luân 
hồ. Đây làquả vịigiáđ ngộmà đức 
Phật đã chứng đắc. Đó là cứu cách mà 
người Phật tử mong được thành tựu, khi ngọn 
lửa ái dục độc hại đã tận diệt và nguồn gốc sinh 
tử luân hồi cũng chấm dứt. Người đạt tới cảnh 
giới nảy thì gọi là chứng đắc quả A La Hán hay 
bậc đã giác ngộ (muốn hiểu rỏ thêm về niết bàn, 
xin đọc chương 10 ở sau). 

23. ALDOUS LENARD HUXLEY: Sanh năm 
1894, mất năm 1963. Một trong những tiểu 
thuyết gia hàng đầu của thế kỷ 20. Những tác 
phẩm chính của ông gồm có: Thế Giới Mới 
Lộng Lẫy,ấn hành năm 1932; Triết Lý Vĩnh 
Cữu xuất bản năm 1945 và những Cửa Ngõ 
của Tri Giác, phát hành năm 1954. 

24. BERTRAND A.W. RUSSELL: Sinh năm 
1872, mất năm 1970. Nhà toán học và triết 
gia Anh Quốc. Năm 19l§ ông bị tù vì lý 
tưởng tranh đấu cho hòa bình. Về sau ông tham 
gia phong trào chống vũ khí nguyên tử và cuộc 
chiến tranh Việt Nam. Ông được trao giải văn 
chương Nobel năm 1950. Là bút giả của những 
tác phẩm: Triết Lý Toán Học Nhập Môn, ân 
hành năm 1919; Hôn Nhân và Luân Lý, xuất 


177 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


bản năm 1929, và Tây Phương Triết Học Sử, in 
năm 1945. 

25. HYPATIA: Sinh năm 370. Là một trong 
những nữ triết gia và nhà toán học danh tiếng. 
Bà dạy tân triết thuyết Platon tại Alexandria (Ai 
Cập) Bà bị đám đông theo Thiên Chúa 
Giáo giết chết vào năm 415 trong một cuộc nổi 
loạn bạo động của dân chúng tại thành phố 
Alexandria. 

26. GIORDANO BRUNO: Sinh năm 1548, mất 
năm 1600. Là nhà vũ trụ học và triết gia Ý Đại 
Lợi theo thuyết phim thần. Ông thuyết 
giảng tin rằng có nhiều thế giới có người sinh 
sống và chấp nhận sự thậtvẻ giả thuyết Thiên 
Văn Học của Copernicus (1473-1543). Ông bị 
tòa án Dị Giáo của Thiên Chúa bắt tù năm 1592 
(vì tội chống giáo hộiLa Mã) và đưa lên 
dànhỏa thiêu sống ngày 17-02-1600. Bruno 
được ca tụng như anh hùng đã chết cho nên 
khoa học. 

27. SIHA (tiếng Ba Ly): Vịđại tướng của 
thành Tỳ Xá Ly (thành phố chính của bộ tộc 
Vajjis thời đức Phật tại thế). 

Ông vốn làtín đồ của đạo sưNi Kiền Tử, 
nhưng sau ông theo làm đệ tử của đức Phật, 
vìnhận thấy giáo pháp của Ngài mới đúng 
thực chân lý. 

28.NI KIÊN TỬ:Danh từ Hán Việt dịch âm 
ngăn gọn chữ Nigantha Nàtaputa (Ba Ly); 
Nirgrantha- Jnàtiputra (Phạn) hay Nikenshi 
(Nhật). Ông sinh vào thế kỷ thứ 6 trước tây lịch, 


178 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


có tên thật là Vardhamana. Ông là một trong 
sáu lục sư ngoại đạo và là giáo chủ, sáng 
lập đạo Kỳ Na thời đức Phậtcòn tại thế. 

29. ƯU BÀ LY: Xem chú thích số 8 ở trên. 

30. TU NI ĐÀ: Tiếng Hán Việt dịch âm chữ 
Sunitta (Ba Ly). Là một công nhân quét đường 
ở thành Vương Xá (kinh đô nước Ma Kiệt Đà, 
một trong l6 tiểu quôc của Ấn Độ thời xưa). 
Ngày nọ, đức Phậtđến gặp Tu Ni Đà đang quét 
đường. Thấy Ngài tới gầnông đâm sợ sệt, 
đứng dựa vào vách tường. Đức Phật liền hỏi 
con có muốn xuất gia làm sa môn không ? Tu 
Ni Đà tỏ vẻ vui mừng, đức Phật bèn dắt ông về 
chùa dạy cho phương pháp tu thiền định, nhờ đó 
ông đắc quả A La Hán. 

31.ƯƠNG QUẬT MA LA: Tiếng Hán Việt 
dịch âm chữ Angulmảla (Ba Ly) hay 
Òkutsumara (Nhật), có nghĩa đen là “vòng hoa 
kết băng ngón tay”. Là một tên cướp tàn bạo, 
sống vào thờiđức Phậttại thế. Ông phát 
nguyện sẽ giết đủ một nghìn người rồi xâu ngón 
tay của các nạn nhân kết thành một tràng hoa, 
như tên của ông ta nói lêný nghĩa đó. Sau 
khi sát hại được 999 người, Ương Quật Ma 
La sắp sửa chuẩn bị giết người thứ 1000, chính 
là mẹ của ông ta, thì đức Phậthiện ra hóa 
độ cho tên cướp. Sau này, Ương Quật Ma La đả 
theođức Phậtxuất gia, vàtrở thành một sa 
môn tu hành rất tinh tân, thuần thục. 


179 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


32. ALAVAKA (Ba Ly): Tên con quỹăn 
thịt người. Về sau được đức Phậthóa độ trở 
thành đệ tử của Ngài. 

33. AM LA BÀ LỢI (hay Am La Nữ): Danh từ 
Hán Việt dịch âm chữ Ambapàli (Ba Ly); 
Amrapàli (Phạn) hay Amrabari (Nhật). Là một 
kỹ nữ ở thành Tỳ Xá Ly (Ba Ly: Vesali). Khi 
được tin đức Phật dừng chân nơi vườn xoài của 
mình cô liền cung thỉnh Ngài và chư đệ tử về 
nhàcúng dườngtra Tăng. Hôm sau đức 
Phật tới nhà Am Ba Bà Lợi thọ trai. Sau đó, 
cô phát tâm dâng cúng hết vườn xoài rông lớn 
của cô cho đức Phật và Tăng chúng của Ngài. 
34.MA HA BA XA BA ĐÈ: Tiếng Hán Việt 
dịch âm chữ Mahàpajàpai (Ba Ly); 
Mahàprajàpai (Phạn) hay MakahajJahadal 
(Nhật). Em của hoàng hậu Ma Œña, vợ vua Tịnh 
Phạm. Bà là dì cùa thái tử Tất Đạt Đa(đức 
Phật), đã nuôi nâng thái tử sau khi hoàng 
hậu Ma Gia từ trần. Bà là người xuất gia làm Tỳ 
Kheo Ni đầu tiên trong Phật Giáo. 

35. KHEMA (Ba Ly): Là hoàng hậu vợ vua Tần 
Bà Xa La (trị vì vương quốc Ma Kiệt Đà - Ân 
Độ, năm 543-491 trước tây lịch). Môt hôm, bà 
đến viêng chùa, tai đây bà nghe đức Phật thuyết 
pháp. Sau đó, bà xinxuất gialàmtỳ kheo 
ni và chứng đặc quả A La Hán. 

36. LIÊN HOA SẮC (Ba Ly: Uppalavannà): Là 
một trong hai vị nữ đại đệ tử của đức Phật. Bà 
là con gái của một chủ ngân hàng tại thành Xá 
Vệ (nước Ân Độ thời cổ). VỀ sau, bà theo 


180 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Phật xuất gia làm tỳ kheo ni, chứng đắc thánh 
quả, đạt được nhiều phép thần thông. 

37. KIEU TÁT LA: Danh từ Hán Việt dịch âm 
chữ Kosala (Ba Ly), Kausalà (Phạn) hay 
Kyòsatsura-Koku (Nhật). Là một trong l6 tiêu 
quôc của Ấn Độ thời đức Phật còn tại thế. Ngày 
nay là quận Oudh thuộc tiêu bang Uttar 
Pradesh, miền bắc Ấn Độ. 

38. A DỤC: Danh từ Hán Việt dịch âm chữ 
Asoka (Ba Ly); Ásoka (Phạn) hay Aiku-Ò 
(Nhật). Là vị vua Phật tử sống vào thê kỷ thứ ba 
trước tây lịch. Vua A Dục đả thống nhất, cai trị 
phần lớn nước Ân Độthời cổ vào khoảng năm 
273 đến 232 trước tây lịch và có công giúp Phật 
Giáo bành tướng khắp Ấn Độ, cũng như tại 
nhiều quốc gia thuộc vùng đông nam và tây Á 
Châu. 

39. ALBERT EINSTEIN, sinh năm 1879, mắt 
năm 1955. Nhà vật lý học Hoa Kỷ. Sinh tại 
Ulm, nước Đức. Năm l§ tuổi, ông nhập 
tịch Thụy Sĩ. Làm giáo sư đại học Zurich (Thụy 
Sĩ) năm 1909-1911, đại họcPrague (Tiêp Khắc) 
năm 1911-1912; đại học Bá Linh (Đức Quốc) 
năm 1914. Năm 1933, ông sang hoa Kỳ, được 
mời làm hội viên Viện Nghiên Cứu Tiến Bộ tại 
Princeton (New Jersey). Năm 1940, ông nhập 
tịch trở thành công dân Mỹ. Tiên sinh đả đưa 
rathuyết Tương Đối thuyết trình về thuyết 
tương đối suy rộng của ông năm 1916. Ông 
được giải thưởng Nobel vê môn vật lý năm 
192I.Tác giảcác sáchÝ Nghĩa về thuyết 


181 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Tương Đối, xuất bản năm 1923 và Những 
nhà Kiến Tạo Vũ Trụ, ấn hành năm 1932 v..v.. 
40. PHẬT MINH: Danh từ Hán Việt dịch âm 
chữ Buddhagphosa (Ba Ly) Là một học 
giả kiêm đại luận sư Phật Giáo. Sinh khoảng 
đầu thế kỷ thứ năm sau tây lịch gần Buddha 
Gaya (Phật Đà Ca Gia) nước Magadha Ma Kiệt 
Đà (nay thuộc tiểu bang Bihar, miền đông 
bắc Ân Độ). VỀ sau, ngải xuất gia, qua Tích 
Lan khoảng năm 430, trú tại ngôi Đại 
Tự (Mahavihàra) Ở thị trấn 
Anuràdhapura, chuyên tâm nghiên cứuPhật 
Pháp và trước tác. Đại đức Phật Minh đã dịch 
nhiều kinh sáchPhật Giáotừ tiếng Tích 
Lan(Sinhalese) sang thánh ngữ Pali (Ba Ly), 
viết cuốn Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi- -Magga) 
và nhiều đác phẩm khác. Lúc về già, Đại 
Đức trở về xứ Ma Kiệt Đà và viên tịch ở Gaya 
(tiêu bang Bihar, miền đông bắc Ân Độ ngày 
nay). 

41. PANINI: Nhà văn phạm học Phạn ngữ danh 
tiếng thời cổ Ân Độ. Được biết ông ra đời vào 
thế kỷ thứ 7 trước tây lịch. Nhưng có tài liệu lại 
ghi chép rằng ông sinh vào thế kỷ thứ 4 trước 
tây lịch 

42. HOMER: Thi sĩ Hy Lạp chuyên viết 
loại anh hùng ca, sống vào khoảng thế kỷ thứ 9 
hoặc 8 trước tây lịch. Hai tác phâm nồi 
tiếng của ông là Iliad và Odyssey. 

43. PLATO: Triết gia cô Hy Lạp, sinh năm 427 
trước tây lịch, mất năm 347 trước T.L. Ông là 


182 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


học trò của hiền triết Socrates (469-399 trước 
T.L.) và thầy dạy của triết gia Aristotle (384- 
322 trước T.L.). Plato theo học với Socrates đến 
năm 399 trước tây lịch. Sau đó, ông rời Athens 
(Hy Lạp) đi chu du sang Ai Cập (Egypt), đến 
viếng Cyrene (cổ thành ở bắc Phi Châu) và 
Sicily (nam Ý Đại Lợi). Năm 387 trước tây lịch, 
Plato trở về Athens, tại đây ông thành lập Hàn 
Lâm Viện Triết Lý. Những tác phẩm chính của 
ônggồm có: Chế Độ Cộng Hòa, Luật 
Pháp và Biện Hộ (cho Socrates) v..v.. 

44. WILLIAM SHAKFESPEARE: Sinh năm 
1564, mất năm I6l6. Là nhà thơ và soạn 
kịch nổi tiếng nước Anh. Ông ra đời và hoàn 
tấtsự học vẫn tại Stratford-upon Avon ở 
Warwick-shire, miền trung Anh quốc. Năm 
1582, ônglập gia đình với Ann Hathaway 
(1556-1623) và có ba con. Năn 1592, Ông đến 
thương trú tại Luân Đôn (London), vừa đóng 
tuồng vừa soạn kịch. Ông soạn nhiều kịch 
phẩmgồm có: Hai ngườiquý phái thành 
Verona, xuất bản 1594; Romeo và Julietấn 
hành năm 1595; Người lái buôn thành Venice 
năm 1596 và Bão Tố năm 1611 v..v.. 

45. BLAISE PASCAL: Sinh năm 1623, từ trần 
năm 1662. Là nhà toán học, vật lý và triết 
gia người Pháp. Ngay từ nhỏ,tiên sinh đã 
có thiên tài vê toán học. Năm l6 tuổi, ông viết 
cuốn tiểu luận về những hình mặt nón. Năm 
1642-1645, ông sáng chế ra máy tính. Các tác 
phâm của ông: Những thư gửi về tỉnh, xuất bản 


183 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


năm 1656; Những Tư Tưởng ấn hành năm 1670 
Xi Văv 

46. WOLFGANG AMADEUS MOZ4⁄ART: Sinh 
năm 1756, mất năm 1791. Nhà soạn nhạc danh 
tiếng của nước Áo. Vừa lên bốn tuôi, tiên 
sinh đã tỏ ra là đứa trẻ có thiên tài về vĩ cầm 
và đại phong cằm. Vào những năm 1762-1766, 
cùng với thân phụ, ông đến viếng thăm nhiều 
thủ đô châu Âu và giảng dạyâm nhạc tại 
Salzburg (miền tây nước Áo) cho tới ngày 
ông lập gia đình năm 1784. Ông soạn hơn 
600 tác phẩm, nhạc phẩm trong đó có: Đám 
cưới của Figaro xuất bản năm 1786 và Ông Sáo 
Thần năm 1791 v..v.. 

47. LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sinh năm 
1770, qua đời năm 1827. Nhà soạn nhạc danh 
tiếng nước Đức, sinh tại Bonn. Học nhạc 
với thân phụ rất sớm. VỀ sau, ông học với nhạc 
sĩ Mozart (1756-1791). Từ năm 1792, ông đến 
ở Vienna (nước Áo), chuyên trình diễn đàn 
dương cầm và soạn nhạc. Tiên sinhsáng tác chín 
hòa tấu: hòa tấu thứ nhất (năm 1800), hòa tấu 
thứ ba (năm 1804), hòa tấu thứ năm (1808) và 
hòa tấu thứ chín (năm 1824). Về nhạc kịch, 
ông sáng tác tuồng Fidelio năm 1805 v..v.. 

48. SRINIVASA RAMANUJAN: Sinh năm 
1887, mất năm 1920. Là nhà toán học nổi 
tiếngcủa Ân Độ. Năm 1914, ông sang 
Cambridge (Anh quốc) để nghiên cứu và năm 
1818 ông được mời làm hội viên Hội Hoàng 
G1a tại xứ này. 


184 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


49. DAVID HUME: Xem chú thích số 18 ở 
trên. 


50. HENRI LOUIS BERGSON: Xem chú thích 
sô 19 


5I. JOHN BROADUS WATSON: Sinh năm 
1878, qua đời năm 1958. Nhà tâm lý học Hoa 
Kỳ, sinh tại Greenville, tiểu bang South 
Carolina. Giáo sư đại học Johns Hopkins năm 
1908 đến 1920. nhân vật nổi tiếng hàng đầu 
trong việc khởi xướng Chủ Thuyết Hành 
Vi. Tác giả các sách: Giáo Dục Loài Vật, xuất 
bản năm 1903; Tư Cách Đạo Đức ấn hành năm 
1914 và Sự chăm sóc Tâm Lý cho Trẻ Thơ 
và Nhi Đồngnăm 1928 v..v.. 

52. Xem “ThắngPháp TậpYếu Luận”, 
phần Dẫn Nhập, trang 12 

53. EDWIN ARNOLD: Sinh năm 1832, mất 
năm 1904. Nhà thơ và ký giả nước Anh, tốt 
nghiệp đại họcKimng College ở Luân Đôn 
(London), Anh quốc. Sau ông làm giám đốc đại 
học Deccan ở Bombay (Ấn Độ) từ năm 1856 
đến 1861. Chủ bút nhật báo “Điện Tín Hằng 
Ngày”, phát hành tại Luân Đôn từ năm 1873 
đến 1901. Ông là tác giả tập thơ nổi tiếng Ánh 
Sáng Á Châudiễn tảcuộc đời và giáo 
lý của đức Phậtxuất bản năm 1879 và tác 
phẩm Ánh Sáng của Thế Giớinói về Thiên 
Chúa Giáo, ấn hành năm 1901. 

54. JULIUS ROBERT OPPENHEIMER: Sinh 
năm 1904, qua đời năm 1967, nhà vật lý học 


185 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Hoa Kỳ. Tốt nghiệp đại học Harvard, 
Cambridge, MA năm 1925, sang nghiên 
cứu môn vật lýtạiđại học Gotingen (Đức 
quốc), lây bằng tiến sĩ(Ph. D.) năm 1927. 
Ông thiết lập và điều hành cơ sở thí nghiệm tại 
Los Alamos, tiểu bang New Mexico và tại đây, 
quả bom nguyên tử đầu tiên đã được chế tạo 
vào năm 1945. Ông được Hội Đồng Năng 
Lượng Nguyên Tử cấp cho giải thưởng Fermi 
Enrico năm 1963. Những tác phẩm của ông: 
Khoa Học và Kiến Thức Phổ Thông xuất bản 
năm 1954; Tâm Hồn Rộng Mởân hànhnăm 
1955, Những suy nghĩvê khoa Học và Văn 
Hóa năm 1960. 

55. A LA HÁN: Xem chú thích số 6 ở trên. 

56. BA PHÁP ẤN: Ba sự thật (chân lý) mà đức 
Phật đã dạy là mọi sự vật, cuộc sông ở thế 
gian này đều: I) Vô thường, luôn biến đổi; 2) 
Khổ Đau, thiếu sự an lạc và 3) Vô Ngã, không 
có bản ngả hay cái Ta chân thật. 

57. TU ĐÀ HOÀN: Danh từ Hán Việt dịch âm 
chữ Sotàpanna (Ba Ly); Srotàpamna (Phạn) hay 
Shudaon (Nhật): Nghĩa đenlà “Nhập Lưu”, 
người chứng đắc quả Tu Đà Hoàn bắt đầu bước 
vào dòng nước Thánh. Đây là quả thứ nhất 
trong bốn Thánh quả trên con đường dẫn đến sự 
giải thoát và giác ngộ. 

58. TƯ ĐÀ HÀM: Danh từ Hán Việt dịch âm 
chữ Sakadàgami (Ba Ly); Sakradàgàmi (Phạn) 
hay Ichirai-Ka (Nhật). Nghĩa là “Nhất Lai” hay 
còn phải sanh vào cõi nảy một lần nữa 


186 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


mới được giải thoát. Người chứng đắc quả Tư 
Đà Hàm chỉ còn chịu một lần tái sinh (luân hồi) 
nũa. Đây là quả thứ hai trong bốn Thánh 
quả trên con đường dẫn đến sự giải 
thoát và giác ngộ. 

59. A NA HÀM: Danh từ Hán Việt dịch âm chữ 
Anàgàmi (Ba Ly); Anàgàmin (Phạn) hay 
Fugen-ka (Nhật): Nghĩa đen là “Bất Hoàn” hay 
“Bất Lai”. Người đắc quả A Na Hàm sẽ không 
còn tái sanh vào cõi dục giới(thế gian) này nữa. 
Họ có thể thác sinh lên các cõi trời sắc 
giới hay vô sắc giới. Đây là quả thứ ba trong 
bốn Thánh quả trên con đường dẫn đến sự giải 
thoát và giác ngộ. 

60. THOMAS HENRY HUXLEY: Sinh năm 
1825, qua đời năm 1895. Nhà sinh vật học nước 
Anh. Ôngphục vụtrong ngành y tế hải 
quân hoàng gia Anh Quốc năm 1846; giảng 
viên trường Nghiên Cứu Hằm Mõ của hoàng 
gia Anh từ năm 1854 dến I8§5; chủ tịch 
Hội Hoàng Ga tại Luân Đôn năm I883-18§5. 
Ông là người đã tích cực ủng hộ thuyết Tiến 
Hóacủa Darwin; đóng góp nhiều vào 
việc nghiên cứu các môn cô sinh vật học, động 
vật học và thực vật học v..v.. Tác phẩm của tiên 
sinh gồm có: Khoa Học và Văn Hóa xuất bản 
năm I8§1, SựTiến Hóavà Đạo Đứcấn 
hành năm 1893 Ä.G 


187 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


FOOT NOTES OF TRANSLATOR 


In the abbreviations used here, P stands for Pali; 
S for Sankrit and Jap. for Japanese words. 


1. SAKIYA (P), SAKYA (S), SHAKA (lap.): 
The name of the tribe to which Buddha 
belonged. They lived In the ancient kingdom of 
Kapilavatthu (now 1n Nepal) during the óth 
century B.C. 


2. NEPAL:Independent kingdom of South Asia 
in the Himalayas on northeast border of Indla. 
Capital: Kathmandu. 


3. VISHNU (Hindi): One of the three Gods of 
Himndusm (the others beinng Brahma and 
Shiva). 


4. SRI RADHAKRISHNAN (1888-1975): 
Sarvepalli Radhakrshnan was born on 
September 5, 18§8 1n Tiruttaam in Andhra 
Pradesh (Southeast India). Indian educator and 
poliiclan. Professor of philosophy at the 
Calcuta Ủniversty of India (1921-1962); 
professor of Eastern Religions and Ethics at 
Oxford University in England (1936-1952). He 
was Chancellor, University of Delhi (1953- 
1931) and President of India (1962-1967). He 
đied in Madras (South India) on April 16, 1975. 
His works included India Philosophy, 2 Vols. 


188 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


(1923-1927); The Philosophy of Upanishad 
(1924); Eastern Religions and Western Thought 
(1939) etc. 


5. WELL, HERBERT GEORGE (1866-1946): 
Briish historlan, writer and soclal reformer. 
Taught sclence, Journalist (1893). Wrote of 
fantasic sclentfic romances: The Time 
Machine (1895); The Invisible Man (1897) etc. 
Hs well-known work: Outline of History 
(1920). 


6. ARHAT (P), ARAHAT (S), ARAKAN 
(Jap.): The Worthy One. One who 1s free from 
all craving, defilements and rebrrth. 


7. ANANDA (P and S), ANAN (Jap.): A cousin 
of the Buddha. One of the Buddhaˆs ten great 
disciples. He was personal attendant to the Lord 
Buddha for more than twenty years. He was 
famed for his excellent memory and 1s said to 
have memorized the Buddhaˆs sermons which 
were later recorded as Buddhist scriptures. 
Ananda 1s said to have attained enlightenment 
after the passing (death) of the Buddha. 


8. UPÀLI (P and S), UPARI (Jap.): One of the 
Buddhaˆs ten most eminent disciples. He was a 
barber, later became a monk and was very strIct 
1n his observance of the precepts 


9. VATTAGÀMANI ABHAYA: Became king 
of Sri Lanka 1n about 100 B.C. According to the 


189 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Mahavamsa (Great HiIstory) he lost his throne to 
Tamil invaders (from South India) who rule 1n 
Anuràdhapura (anclent capital of Sri Lanka) for 
14 years. Thereafter Vattàgamami recovered his 
kingdom. It was during his reign that the 
Buddhist Canon and 1ts commentaries were first 
reduced to writting 1n Sri Lanka. 


10. SANGHA (P and S), SOGYA (Œap.): An 
Assembly of Buddhist monks, the Monastic 
Order founded by the Buddha; the member of 
which are called Buddhist monks. It 1s the third 
member of the Triple Gem and the oldest 
monastic Communrty 1n the world. 


11. BHIKKHU (P), BHIKSU (S), BIKU (Jap.): 
LIteraly means “beggar”. A  religlous 
mendicant, an almsman, one who was left 
home, renounced all possessions, depends on 
alms and gIfts of lay disciples for living and has 
become a fully ordained monk 1n order to 
follow the way of the Buddha. 


12. BHIKKHUNI (P), BHIKSUNI (S), 
BIKUNI (Jap): A female mendican. A 
Buddhist nun who has entered 1nto the Order of 
the Buddha and observes the precepts for nuns. 


13. SÀRIPUTTA (P); SÀRIPUTRA (); 
SHARIHOTSU (Jap.): One of the two chief 
disciples of the Buddha. He was regarded as the 
most brilliant of the Buddha's disciples and 
died while the Buddha was still alive. 


190 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


14. MOGGALLÀNA (P). 
MAUDGALYÀYANA (S)  MOKKENREN 
(Jap.): The second of ten chief disciples of the 
Buddha. He became a disciple of the Buddha 
after having been persuaded by his friend, 
Sàriputra. He 1s said to have 


15. SCHOPENHAUER, Arthur (1788-1860): 
German philosopher. Chief expounder of the 
doctrine of the will and of pessimism. Among 
hs works was “World as WIlII and Ideas” 
(1819) 


16. SPINOZ⁄A, Baruch (1632-1677): Dutch 
philosopher. He studied chiefly the philosophy 
of Descartes (1596-1650) and was regarded as 
most eminent expounder of rational pantheIsm. 
His famous work 1s Ethics (1677). 


17. BERKELEY, George (1685-1753): Irish 
philosopher and bishop. Lecturer in divinity and 
Greek (1721-1724), Universty of Dublin 
(Ireland). Developed philosophy of 
inmaterialism and 1dealsim. Works Included 
Essay towards a New Theory of Vision (1709), 
The Analyst (1734). 


18 HUME, David (1711-1776): Scottish 
philosopher and historan. Expounder of 
philosophical skepticism Author of A Treatise 
of Human Nature (1739-1740) and HiIstory of 
England (1754-1762) etc. 


191 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


19. BERGSON, Hemi Louis (1859-1941): 
French philosopher. One of the most Influential 
thimkers of his time. Professor, Colleøe de 
France (1900-1921). Works Iincluded Matière et 
MémoIre (1896),  Introducion à la 
Métaphysique (1903), LÉvolution Créatrice 
(1907). Awarded Nobel Prize for literature 
(1928). 


20. JAMES, William (1842-1910): American 
psychologist and philosopher. Professor of 
philosophy at Harvard University (Cambridge) 
from 1881. One of the founders of pragmatism. 
Author of The Principles of Psychology (1890); 
The Meaninng of Truth (1909) and Some 
Problems of Philosophy (1911). 


21. BHIKKHU SILACARA Whose layname 
was J.P. Mc Kechnle: Pioneer British Buddhist 
monk. Born on 1871 in Hull (East England), 
then emigrated to United States. Later went to 
Rangoon (Burma). Ordained in 1906 by U. 
Kumara Thera at Kyundagon temple. In 1925, 
health broke, he disrobed, returned to United 
Kimngdom and lived at Bury until his death 
(1951). His publications Included The Four 
Noble Truths, The Noble Eighfold Path and 
Young Peopleˆs Life of the Buddha etc. 


22. NIBBANA (P), NIRVANA (S), NEHAN 
(ap.): Extinction, to be extinguished; release 
from existence and cessaton of becoming. 


192 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Originally, the state of enlightenment attained 
by the Lord Buddha. It means the final goal of 
Buddhist aspiraion where evil passions are 
extiguished, and the causes of rebirth are 
destroyed. One who has attained to this state 1s 
called an Arhat (P) or the Perfect One (for 
details, see chapter 10 of this book). 


23. HUXLEY, Aldous Leonard (1594-1963): 
One of the 20th century”s foremost novelist. 
Important works Included Brave New World 
(1932), The Perennial Philosophy (1945), Doors 
Of Perceptions (1954) etc. 


24. RUSSELL, Bertrand Arthur William (1872- 
1970): English mathematician and philosopher. 
Imprisioned for paclfist views (1918). Later 
years Involved 1n protesting nuclear weapons 
and Vietnam war. He received the 1950 Nobel 
Prize for literature. Among his books were 
Introduction to  Mathematical Philosophy 
(1919); Marriagse and Morals (1929) and 
History of Western Philosophy (1945). 


25. HYPATIA (370-415): One of the most 
famous women philosophers and 
mathematiclans. Taught Neo-Platonic 
philosophy at Alexandria (EgypÐ. She was 
murdered in 415 by a Chistan mob 1n an 
Alexandria riot. 


26. BRUNO, Giordano (1548-1600): Italian 
pantheist philosopher and cosmologist who 


193 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


taught the plurality of inhabited worlds and the 
truth of the Copermican (1473-1543) hypothesis. 
Arrested by Inquisition (1592) and burned at the 
stake for hesersy on 17-02-1600. He became 
renowned as martyr to scIence. 


27. SIHA (P): A general of Vesali (a chief city 
ofthe VaJji tribes during the Buddhaˆs time). 


He was a follower of the Nigantha Nàtaputta, 
but later became the disciple of the Buddha as 
he found that His teachings was really the truth. 


28. NIGANTHA NÀTAPUTTA (P), 
NIRGRANTHA JNÀTIPUTRA (S), 
NIKENSHI (Jap.): He was born In the 6th 
century B.C., his real name was Vardhamana. 
One of the six non-Buddhist teachers and 
founder of the Jain religion during the Buddhas 
time. 


29. UPALI: See note No. § above 


30. SUNITA (P): He was a road-sweeper 1n 
Rajagaha (capital of Magadha — One of the 
sixteen kingdoms of anclent India). One day, 
the Buddha visited him while he was sweeping 
the street. Seeing the Buddha, he was filled with 
fear and against the wall. The Buddha 
approached him and asked 1f he would like to 
be a monk. He expressed great Joy, then the 
Buddha took Sunita to the monastery and taught 
him the practice of meditation, by which he 


194 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


atfaned enlightenment and became a Worthy 
One. 


31. ANGULAMALA (P), ÒKUTSUMARA 
(Jap): Literally means “garland of fñingers”, a 
noforious murderer who lived during the 
Buddha”s time. He had taken a vow that he 
would kill 1,000 persons. He used to put the 
fingers of the mudered persons 1n his garland. 
Hence his name. He killed 999 persons. When 
he was about to kill the thousandth — his own 
mother, he was converted by the Buddha, and 
later he became a plous Buddhist monk. 


32. ALAVAKA (P): A feroclous demon who 
feasted on human flesh. Later, he was converted 
by the Buddha and became His devotee. 


33... AMBAPÀLI (P), AMRAPÀLI (S), 
ANRABARI (Jap): A courtesan of Vesali (P) 
hearing of the Buddhaˆs arrival at her mango 
grove. She approached the Buddha and Invited 
hm and his disciples for a meal on the 
following day. As Invited, the Buddha had his 
meal at Ambapali”s residence. After the meal, 
Ambapali offered her spacIous mango grove fO 
the Buddha and his disciples. 


34. PAIJAPATI GOTAMI or MAHÀJÀPATI 
(P). MAHÀPRAJÀPATI (S). 
MAKAHAJAHADAIT (Jap.): The younger sIster 
of Mahamaya who married king Suddhodana. 
The aunt of prince Siddhattha (later became the 


195 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Buddha). She brought up Siddhattha after her 
sister (Mahamaya) died. She was the frist 
Buddhist nun (Bhikkhum) in Buddhism 


35. KHEMA (P): She was the beautiful consort 
of king Bimbisara (ruling Magadha kingdom In 
543-491 B.C). One day, she paid a casual vIsIt 
to the monastery where she was preached by the 
Buddha. Later, Khema entered the Order, 
became a Buddhist nun and attaned 
enlightenmert. 


36. UPPALAVANNÀ (P): One of the two chief 
women disciples of the Buddha, was the 
daughter of a banker at Savatthi (ancient India). 
Later, she was ordained a nun, attainned 
enlightenment and possessed of. supernormal 
DOWeTS. 


31: KOSALÙUA (E5 KAUSALA2 
(S), KYOSATSURA-KOKU (Jap): One of the 
sIXteen counfries In anclent India during the 
Buddha”s lifetime, the present Oudh district of 
Uttar Pradesh state in north India. 


38. ASOKA (P), ÁSOKA (S), AIKU- Ò (Jap.): 
A devout Buddhist monarch of the third century 
B.C. who unified most of anclent India under 
his rule (from 273 to 232 B.C.) and spread 
Buddhism throughout India, southeast Asia and 
Some area of western AsIa. 


196 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


39. EINSTEIN, ALBERT (1579-1955): 
American physicIst, born in Ulm, Germany. 
Naturalized SwIss at the age of 15. Professor, 
Zurich University of Switzeland (1909-1911); 
Prague of Czechoslovakla (1911-1912) and 
Berlin of Germany (1914). He went to United 
States (1933); member, Institute for Advanced 
Study, Princeton, New Jersey (1933-1955), 
became naturalized American ci(izen (1940). 
The author of the Theory of Relativity 
publishng account of general theory of 
relativity (1916). Awarded 1921 Nobel prize for 
physics. he wrote The Meaning of Relativity 
(1923); Buiders of the Universe (1932) etc. 


40. BUDDHAGHOSA (P): a great Buddhist 
scholar, commenfator and wirter. Born In early 
53th century A.D. near Buddha Gaya 1n 
Magadha (now 1n Bihar state of northeast 
India). Later, he was ordained and travelled to 
Sri Lanka about 430 and stayed at Mahavihara 
(great monastery) at Anuràdhapura where he 
spent most of his life in studying and writing. 
He translated Buddhist tesxts from Sinhalese 
into Pali and wrote Visuddhi Magøsa and other 
works. He returned to Magadha at the end of his 
le and died in Gaya (now 1n Bihar state of 
northeast India). 


4I. PANINI: A famed Sanskrit srammarlan 
from anclIent India. He 1s said to have been born 
in the 7th century B.C. But, other sources 


197 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


mentioned that he was born In the 4th century 
HC. 


42. HOMER: Greek epic poet of the 9th or §th 
century B.C. Author of the Iliad and Odyssey. 


43. PLATO: Greek philosopher (427-347 
B.C.). A pupil of Socrates (469-399 B.C.) and 
teacher of Aristotle (384-322 B.C.). He studied 
with Socrates until 399 B.C., then left Athens, 
travelled in Egypt, Cyrene (anclent city of north 
Africa) and Sicily (Italy). Returned to Athens 
(387 B.C.) and there founded his School of 
Philosophy known as the Academy. His works 
included Republic, Laws, Apology (of Socrates) 
efc. 


44. SHAKESPEARE, Wiliam (1564-1616): 
Famous English dramatist and poet. Born and 
educaed at Strafordupon Avon 1n 
Warwickshrre (central England). In 1552, he 
married Ann Hathaway (1556-1623) and they 
had three children. In 1592, he established 1n 
London as actor and playwright. He wrote many 
plays Iincluded: The Two Gentlement of Verona 
(1594); Romeo and Juliet (1595); The Merchant 
of Venice (1596) and The Tempest (1611) etc. 


45. PASCAL, Blalse (1623-1662): French 
mathematiclan, physicilst and philosopher. 
Mathematical prodigy as a child. Completed 
treafise on conic at the agøe of sixteen. Invented 
a mechanical calculator (1642-1645). His works 


198 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


included Provinciales (1656); Pensées (1670) 
efc. 


46. MOZART,Wolfgang Amadeus (1756- 
1791): Famous Austrian composer. At the aøge 
of four, he was a child prodigy of the violin and 
organ; toured leading capitals of Europe with 
his father (1762-1766) and taught at Salzburg 
(west Austria) until his marriage (17684). He 
composed over 600 works ¡ncluded The 
Marriage of Figaro (1786) and The Magic Flute 
(1791) etc. 


47. BEETHOVEN, Ludwig Van (1770-1827): 
Famous German composer, born in Bonn. 
Received early musical educaton from his 
father. Later, he studied with Mozart (1756- 
1791). Resident in Vienna (Austria) from 1792 
as pianist and composer. Works Included nine 
symphomes: First (1800), thưrd (1804), fifth 
(1808) and ninth (1824). Music for theater 
including Opera Fidelio (1805) etc. 


48... RAMANUJAN,Srmivasa (1687-1920): 
Famous Indian mathematiclan. He went to 
Cambridge (England) 1n 1914 where he 
engaged 1n research. He was elected to the 
Royal SociIety (1918). 


49. HUME, David: See again Note No. 18 
50. BETGSON, Henri Louls: See again Note 
No. 19. 


199 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


51. WATSON, John Broadus (1578-1958): 
American psychologlst, born 1n Greenville, 
Sout. Carolina. Professor, John Hopkins 
University (1908-1920); a leading exponent and 
popularized of Behaviourism. Wrote Animal 
Educaton (1903); Behaviour (1914) and 
Psychological Care of Infant and Child (1928) 
eíc. 


52. See “Compendum of Philosophy”, 
Introduction, p.12 


53. ARNOLD, Edwin (1832-1904): English 
poet and Journalist. He was educated at King”s 
College, London. Principal, Deccan College, 
Bombay, India (1856-1861). Editor of Dally 
Telesgraphy, London (1873-1901). Author of 
poem The Light of Asia on life and teaching of 
Buddha (1879) and The Light of the World on 
Christian theme (1901) etc. 


54. OPPENHEIMER, Julus Robert (1904- 
1967): American physicIst, graduated from 
Harvard University, Cambridge, MA (1925) 
and studied physics at Gottingen in Germany 
(Ph.D. 1927). He established and administered 
the laboratory at Los Alamos, New Mexico 
which the first atomic bombs were made 
(1945); received Enrico Fermi Award of 
Atomic Energy Commission (1963). He wrote 
Sclence and Common Understanding (1954); 


200 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


The Open Mind (1955) and Some Reflections 
on ScIence and Culture (1960). 


55. ARHATT: See Note No. 6 above. 


56. THREE SIGNS OF BEING (THREE 
CHARACTERISTICS): The three great truth 
taueht by the Buddha: AI things and 
phenomena 1n this world are l) Everlasting 
change; 2) Suffering or Iimperfecton and 3) 
Non-Ego or no-self 


57. SOTÀPANNA (P), SROTÀPANNA (S), 
SHUDAON (JAP.): “Entrance Into the Stream”. 
He who has entered the stream of sanctification. 
The first of the Four Stages on the Path to 
liberation and enlightenment. 


58. SAKADÀGAMI (P), SAKRADÀGÀMI 
(S), ICHIRAI-KA (Jap.): “A Once Returner”. 
He who will return once only to this world 
before attaining liberation. The attainment of 
this stage In which there 1s only one more 
rebirth. The second of the four stages on the 
Path to liberation and enlightenment. 


59. ANÀGẢMIL (P), ANÀGÀMIN (), 
FUGEN-KA (Jap.): “Non Returning”. Once 
having achieved this stage, he will never again 
refurn to the world of desire. Such a person will 
be born In the higher material or non-material 
worlds. The third of the four stages on the Path 
to liberation and enlightenmert. 


201 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


60. HUXLEY, Thomas Henry (1825-1895): 
English biologist. Entered Royal Navy medical 
service (1846). Lecturer, Royal School of Mines 
(1854-1885); president, Royal SocIety, London 
(1883-1885). He 1s best known for his support 
of Darwins theory of Evolution. Most of his 
own contribution to palaeontology, zoology and 
botany etc. Author of Sclence and Culture 
(1881) and Evolution and Ethics (1893) etc. 


202 


TIỂU SỬ 
Hòa thượng Narada Maha Thera 
(IS98-I983) 


Hòa thượng Narada (Narada Maha Thera) có 
thế đanh là Sumanapala. Ngài sinh vào ngày 17 
tháng 7, 1898 tại Kotahena, ngoại ô thành phố 
Colombo, thủ đô của nước Tích Lan (Sri 
Lanka). Ngài xuất thân từ một gia đình trung 
lưu trí thức, và được gửi đi học cấp tiểu học và 
trung học của nhà dòng La-san đạo Gia-tô. Dù 
rằng ngài đã được đảo tạo trong môi trường đạo 
Thiên Chúa, ngài lúc nào cũng hâm mộ đạo 
Phật và học tập Phật Pháp từ một người chú, và 
ngài học thêm tiếng Sanskrit từ Hòa thượng 
Palita, tham dự nhiều khóa giáo lý vào các ngày 
cuối tuần tại chùa Paramananda trong vùng. 


Năm I8 tuổi ngài quyết định xuất gia, thọ 
giới Sa di với pháp danh là Narada, vị thây bôn 


sư là Hòa thượng Vajiranana, một vị danh tăng 


203 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


vào thời đó. Thầytruyền giới là Hòa 
thượng Revata, và thầy truyền pháp là Tỳ 
kheo Pelene. Sau đó, ngài theo học các khóa Vì 
Diệu Pháp và Ngữ học Đông phương. 


Sa di Narada thọ giới cụ túc (ty kheo) vào năm 
lên 20 tuôi. Ngài được gửi đi học các khóa Đạo 
đức học và Triết học tại Đại họcTích 
Lan(Ceylon University College), với nhiều 
giáo sư danh tiếng như Đại 
đức Sumangala, Tiến sĩChandrasena, và Bác 
sĩPereira (về sau xuất gia, và trở thành Đại 
đức Kassapa rất nồi tiếng). 


Năm 30 tuổi, ngài được cử đi tham dự lễ khánh 
thành chùaMulagandhakuti tại Saranath (Xa- 
nặc), Benares (Ba-na-lạal), Ấn Độ, và tham 
gia các công tác hoằng pháp tại đó. Trong thời 
gianmảy, ngài có dịp công tác với ông 
Jawaharial Nehru mà về sau trở thành vị thủ 
tướng đầu tiên của Ấn Độ. 


Ít lâu sau ngài được cử đi truyền giáo tại Trung 
Quốc và các nước Đông Nam Á -- Cam Bốt, 
Lào, Việt Nam, Nam Dương, Mã Lai. Tại 
những nơi này, ngài thường được tiếp đón rất 
nồng hậu. Quốc vương Cam Bốt tôn vinh ngài 
là Đức Đại Tôn Giả (Sri Maha Sadhu). 


204 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Ngoài ra ngài còn có nhiều chuyến đi truyền 
đạo tại các nước Tây phương. Năm 1955, ngài 
sang Úc, và giúp tổ chức các hội Phật Giáo địa 
phương tại các bang New South Wales, 
Victoria, Tasmania và Queensland. Năm 1956, 
ngài du hành sang Anh quốc, tô chức cử hảnh lễ 
Tưởng Niệm 2.500 năm sau ngày Đại Bát Niết 
Bàn của Đức Phật. Sau đó ngài giúp củng 
côPhật sựvàxây dựngngôi chùa danh 
tiếngmang tên Chùa Phật Giáo Luân Đôn 
(London Buddhist Vihara). Ngài sang Hoa 
Kỷ hoằng pháp, và được cung thỉnh thuyết 
giảng về đề tài "Đức Phật và Triết lý đạo Phật" 
tạ đài kỷ niệm Washington (Washington 
Memorial) trước một cử tọa rất đông đảo. Ngài 
là một sứ giả Như Lai rất hăng hái và nhiệt tình, 
thu hút được nhiều người nghe, và lúc nào cũng 
khuyến khích thành lập các hội Phật Giáo địa 
phương đề bồi đắp công trình hoằng đương đạo 


pháp. 


Ngài có nhiều gắn bó với đất nước và Phật 
tử Việt Nam. Ngài đã từng đến Việt Nam vào 
đầu thập niên 1930, mang theo nhiều nhánh cây 
bồ đề để trồng tại nhiều nơi trong nước: Phú 
Lâm (Chợ Lớn), Cần Thơ, Châu Đốc, Vĩnh 
Long ở miền Tây Nam bộ, Biên Hòa, Phước 
Tuy, Vũng Tàu ở miền Đông Nam bộ, ra đến 
miền Trung (Đà Lạt, Huế) và miền Bắc (Vinh, 
Hà Nội). Trong thập niên 1950, khi Giáo 
hội Tăng già Nguyên thủy Việt 


205 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


Nam được thành lập, ngài đến Việt Nam nhiều 
lần để thuyết pháp, hằng tuần tại chùa Kỳ 
Viên (Quận Ba, Sải Gòn) thu hút đông đảo Phật 
tử đến nghe, và có rất nhiều người đến xin quy 
y với ngài. Đặc biệt là vào năm 1963, ngài đã 
khuyến khíchủng hộ công tác xây cất bảo 
tháp Thích Ca Phật Đài tại Vũng Tàu, ngày nay 
được xem như là một di tích lịch sử. Ngoài ra, 
ngài còn giúp xây dựngmột bảo tháp khác ở 
Vĩnh Long. 


Ngoài các thời thuyết pháp và công tác tổ 
chức Phật sự, ngài còn hướng dẫn các lớp Vi 
Diệu Pháp và các khóa hành thiền, khuyến 
khích việc phiên dịch các sách Phật Pháp sang 
Việt ngữ để truyền bá rộng rãi. Các tập sách 
nhỏ sau đây đã được chuyền dịch: 


- Hạnh Phúc Gia Đình (Parents and Children), 
- Phật Giáo - Di Sản Tỉnh Thần của Dân 

Tóc Việt Nam (Buddhism - Heritage oƒ 
Vietnam), 

- Phật Giáo Yếu Lược (Buddhism in a 
Nutshel]), 

- lứ Vô Lượng Tâm (Brahma Vihara), 

- Những Vấn Đề của Kiếp Nhân Sinh (The 
Problems oƒ LỰe), 

- Những Bước Thăng Trâm (The Eight Worldly 
Conditions), 

- Kinh Niệm Xư (Satipatthana Sufta), 

- Kinh Pháp Cú (The Dhammapada) 


206 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


- Vị Diệu Pháp Toát Yếu (The Manual oƑ 
Abhidhamma) 

- .V, 

Đặc biệt nhất là quyển "Đức Phật và Phật 
Pháp" (The Buddha and His Teachings) đã 
được xuất bản tại Sải Gòn bằng hai thứ tiếng: 
Anh và Việt. Bản Việt ngữ do ông Phạm Kim 
Khánh chuyển dịch, với 4.000 quyền đầu tiên 
được 1n ra vào năm 1970, và sau đó một năm, 
lại được tái bản thêm 4.000 quyền. Từ đó t 
nay, quyền này đã được in lại rất nhiều lần, 
trong nước cũng như tại hải ngoại, và đã 
được xem như là một trong những tài liệu căn 
bản quan trọng trong các khóa Phật học. Gần 
đây (1998), ông Khánh đã hiệu đính lại bản dịch 
đó, dựa theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng trước 
khi ngài viên tịch. 


Ngài viên tịch vào ngày Chủ Nhật 2 tháng 10, 
1983, hưởng thọ 85 tuổi, tại chùa Vajirarama 
nơi ngài làm Tăng trưởng Chưởng quản trong 
những năm cuối của đời ngài. Tang lễ được 
chính phủ và Phật tử Tích Lan cử hành trọng 
thể như là một quốc táng. 


Ông Phạm Kim Khánh viết: "...Phần đóng góp 
của ngài vào công trìnhhoằng dương giáo 
pháp thật mênh mông rộng lớn. Ngài là một 
VỊ cao tăng nổi tiếng là một nhà truyền giáo lỗi 
lạc, mộtgiảng sưcó tàidiễn giải những 
điểm thâm sâu của Phật Giáo một cách giản dị 


207 


NARADA MAHA THERA | THÍCH TRÍ CHƠN 


và rõ ràng. Ngài làm việc không biết mệt để rải 
khắp mọi nơi bức thông điệp hòa bình đượm 
nhuần từ bi và trí tuệ của Đức Bồn Sư. Ngài 
cũng làtác giảcủa nhiều quyển sách Phật 
Giáo đã được truyền bá rộng rãi khắp thế giới." 
Và ông Premadasa, thủ tướng Tích Lan năm 
1979, kết luận: "Ngài đã dành trọn cuộc 
đời mình -- qua một cách vị tha bất cầu lợi -- 
để phụng sự cho hòa bình trên thế giới và đem 
lại hạnh phúc an lành cho nhân loại." 

Bình Anson 

Perth, Western Australia, 

tháng 07-2000 


208 


PHẬT GIÁO YÊU LƯỢC 


Mong muốn pháp được lưu truyền rộng rãi, tác giả và 
nhà xuất bản không giữ bản quyền sách. Giá bán khí 
độc giả đặt mua là giá thành tối thiểu của Amazon 
nhằm trang trải chí phí ín ấn cho một quyển theo hình 
thức POD (Print on Demand). 


209 


